BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


HOÀNG LONG (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Âm nhạc) 
LÊ MINH CHÂU - ĐÀO NGỌC DUNG - HOÀNG LÂN 


ĐÀM LUYỆN (Tổng Chủ biên phần Mĩ thuật) 
NGUYỄN gu TOẢN (Chủ biên) 
TRIỆU KHẮC LỄ - BÙI ĐỖ THUẬT 


„ ÂM NHẠC 
^MI THUẬT 


(Tái bản lần thứ mười bốn) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


02-2018/CXBIPH/340-932/GD Mã số : 2H8I8T8 


ẤM NHẠC 


$ Học hát : 
Bài Mùa thu ngày khai trường 


$ Tập đọc nhạc (TĐN) : 
TĐN số I 
€ Âm nhạc thường thức : 
Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ 


Tiết 1 
Học hát : Bài Mùa thu ngày khai trường 


Mùa thu ngùy bhai trường 


Nhạc và lời : VŨ TRỌNG TƯỜNG 
Tưng bừng - Trong sáng 


=——====.=== 


b 


3 =< 
Tiếng trống trưởng rộn rã làm lan cái nẵng 
K— 
Š e =› ẹ Eh ”—Z ° ” =: 
hè dịu đi những tiếng ve GỒN VƯƠng 
—=R 
Ảx.. ... .ẽ. nh 
trên vòm cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp 
b =“.== 
Š ø—z § Ũ ÿ _== 3 s. 4] ø = 


quá xao xuyến bao tâm hổn vui tiếng trống tựu 


E===:= J4 = 


trường trong tiếng hất mùa thu Mùa thu ơi Mùa 


$©CUE+ETEfER-7—=PEEEE: 
thu l Mùa đi xây những ước mơ. Tung 
=.=...  .ẽ= 
__" h “3AP=.—= xa. 
bay màu khăn thắm tực rỡ trên Vai 
m 
lì —z SE ỹ Ệ = c3 = 
em. Mùa thu đi Mùa thu! Mùa 
mm . À 
Š =.=.== Œ“Ỳ T:r 3L): 
thơm trang sách - mới. Tiếng hái ngày khai 
#d tr - +, tư} 
trường tong sáng như trời thu. 
Đã có nhiều bài hát viết về mùa thu với những sắc thái tình cảm khác nhau. Trong 


bài hát Mùa thu ngày khai trường, ta như nghe thấy tiếng trống trường vang lên 
rộn rã, nhộn nhịp. thúc giục các em đến trường. 


Âm nhạc của bài hát tràn đầy niềm vui, trẻ trung. Bài hát chia làm 2 đoạn : 


Đoạn l,từ 7 
sôi nổi. hào hứng. 


Đoạn 2, từ Mùa íhu đến như trời thư : tình cảm tha thiết, đầm thắm. 


1. Kể tên một vài 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


bài hát về mùa thu. 


2. Học thuộc bài Mùa thu ngày khai trường. 


ng trống trường rộn rã đến trong tiếng hát mùa thu : tình cảm 


Tiết 2 
- Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trường 
~ Tập đọc nhạc : TĐN số 1 


Tập đọc nhạc : TĐN số I 


Chiếc đèn ông sơo 
(Trích) 
Nhạc và lời : PHẠM TUYÊN 


# E=== ==—=. 


Tùng rinh rinh tùng tùng tùng nh rinh. Đây 


ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rnhrinh rỉnh rnh 


'.===-= B====ẽ= 


tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi. 


* Nhận xét TĐN số 1 : 

- Về cao độ : gồm có các 
âm Mi, Son, La, Đô, 
Rê, Mí. 

Bài viết ở giọng Đô 
5 âm : Đô - Rê - Mi - 
Son - La. 

- Về trường độ : nhịp 
gồm có, nốt đen, nốt 
móc đơn, móc đơn 
chấm dôi, móc kép. 


-C€ó dùng dấu nhắc lại 
và dấu luyến. 


BÀI ĐỌC THÊM 
BÁT ÂM THỜI CỔ VÀ DÀN BÁT ÂM 

Hiện nay, ở một số địa phương trong nước ta vẫn còn tồn tại một loại đàn nhạc 
mà nhân dân gọi là “phường bát âm”. Đây là dàn nhạc thường dùng trong các đám 
rước lễ, đám ma. Theo cổ nhân quan niệm, bát âm là 8 chất liệu âm thanh gọi chung 
cho 8 chủng loại nhạc khí khác nhau. Đó là : 

Thạch - Thổ -Kim - Mộc - Trúc -Bào -T¡ - Cách. 

-Thạch là tên gọi chung cho các loại nhạc khí được chế tác bằng đá, như đàn 
đá, khánh đá. 

~Thổ để chỉ các nhạc khí làm bằng đất, như trống đất của đồng bào dân tộc Cao Lan. 

- Kim là nhạc khí có đây bằng sắt. 

~Mộc là loại nhạc khí bằng gỗ như song loan, mỡ. 

~Trúc là các nhạc khí dùng hơi thổi, được chế tác từ cây trúc như tiêu, sáo. 

- Bào để chỉ các loại nhạc khí làm bằng vỏ quả bầu như tính tẩu, đàn bầu. 

~Tỉ là đây tơ, dùng cho các loại đàn dây như nhị, hồ... 

- Cách là da, dùng gọi các loại trống mặt bịt bằng đa như trống cái, trống đế, 
trống chầu. 

Như vậy, danh từ bá âm dùng để phân loại nhạc khí theo chất liệu. Khi nhạc khí 
ngày một phát triển thì danh từ bát âm không còn chính xác như quan niệm cổ nữa. 
Một cây đàn khi gảy lên, âm thanh của nó đã mang tính tổng hợp của nhiều chất 
liệu chế tác. 

Trong dân ca có câu : 

“Tay tôi dạo năm cung đàn 
Tiếng tơ, tiếng trúc, tiếng đồng thiết tha”. 

Hình ảnh điêu khắc được chạm nổi xung quanh tảng đá ở chân cột chùa Phật Tích 
tỉnh Bắc Ninh vào đời nhà Lý có dàn bát âm cổ. Những nét chạm miêu tả sinh động 
các nghệ sĩ đang biểu diễn các nhạc khí gồm : sáo dọc, sáo ngang, đàn nhị, đàn 
nguyệt, đàn tam, đàn tì bà, trống, phách. 

Theo HUY TRÂN 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Cảm nhận của em khi hát bài Mùa thu ngày khai trường. 
2. Đọc nhạc kết hợp đánh nhịp h TĐN số I. 


§ 


Tiết 3 
-Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trường 
-Ôn tập Tập đọc nhạc ; TĐN số I 
-Âm nhạc thường thức ; Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát 
Một mùa xuân nho nhỏ 


Âm nhạc thường thức 
NHẠC SĨ TRẤN HOÀN 
VÀ BÀI HÁT MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ 


1. Nhạc sĩ Trần Hoàn 

Tên thật của ông là Nguyễn Tăng Hích (còn có bút danh là 
Hồ Thuận An), sinh năm 1928 ở Hải Lãng, tỉnh Quảng Trị. 
Ông nguyên là Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin. 

Ông tham gia hoạt động âm nhạc từ thời kì kháng chiến 
: chống thực dân Pháp. Lúc đó ông đã viết các ca khúc trữ tình 
¬ nổi tiếng như Sơn nữ ca, Lời người ra đi... 
v⁄⁄ Trong kháng chiến chống đế quốc Mĩ, ông hoạt động ở 


chiến trường Trị - Thiên - Huế. Thời gian này ông viết ca khúc 


nổi tiếng : Lời ru trên nương (phổ thơ Nguyễn Khoa Điểm). 
Những ca khúc về đề tài Bác Hồ như Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, 
Thăm bến Nhà Rông, Lời Bác dặn trước lúc đi xa,... có thể coi là những sáng tác 
thành công nhất của ông. 


Ông đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hô Chí Minh về Văn học - 
Nghệ thuật. Nhạc sĩ Trần Hoàn mất ngày 23 -11 -2003 ở Hà Nội. 


2. Bài hát Một mùa xuân nho nhỏ 

Bài thơ Một mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải được nhạc sĩ Trần Hoàn 
phổ nhạc vào năm 1980. Với chất liệu trữ tình của dân ca Huế, bài hát như một 
bức tranh xuân đầm ấm và tràn đây tình cảm. Bài hát viết theo nhịp ' với giai điệu 
phóng khoáng, trong sáng và sâu lắng. 

Bài hát chia làm 2 đoạn. Đoạn I từ Mọc giữa dòng sông xanh đến hoà ca, viết ở 
giọng La thứ, giai điệu mềm mại, duyên đáng. Đoạn 2 từ Mùa xuản đến 
nhịp phách tiền chuyển sang giọng La trưởng, giai điệu đẩy dân lên cao trào rồi 
đọng lại như khắc hoạ một mùa xuân với nhiều cảm xúc chan chứa tình người. 


Một mùa xuân nho nhỏ 


Nhạc : TRẤN HOÀN _ 
Lời : Thơ THANH HẢI 


Vừa phải 


=Z———— 


,- 
Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím 


biếc Ơi con chim chiến chện hốt chỉ mà vang 
== 
ø . 
trời. Từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hứng 
h—mH 
SP ==< 
về. Mùa xuânngười cẩm súng lộc giắt đẩy trên 
b ,..—h 
} #— £t ® 
s ==ƒ sẽ —=—=: — Ỳ 


lưng Mùa xuânngười ra đồng lộc trải dài nương 


+ : * Ỹ = 


lúa. Đất nước bốn ngàn năm vất vả và gian 
£ ®—#—" e r=.- 
—-———— ——_—.— 
lao Đất nước nhự vì sao vững vàng phía 
Ẵ 
s Ệ +—z = z E) =† g; E: + :=. 


trước Ta làm con chim hót †a làm một nhành 


% ¬>—+ lý 
=Z——2 +——# 2 
hoa. Một nốt trẩm xao xuyến ta biến trong hoà 


¬: — + : + “ 
: : 
Ga, Mùaxuân mùa xuân một mùa xuân nho 


# 8 | Hộ b 


nhỏ lặng lẽ dâng cho đời. Mùa xuân mùa 


'=======.__= = 


xuân mùa xuân tôi xin hát khúc Nam ai Nam 
† t = -° ” : t hộ 
. 
bằng. Nước non ngàn dặm tỉnh. Nước non ngàn 
dặm mình đất Huế. Nhịp phách 


Nhịp phách tiền. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc bài hát Mùa thu ngày khai trường và đọc đúng bài Tập đọc nhạc số 1. 


2. Kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn. 


II 


$ Học hát : 

Bài Lí đĩa bánh bò 
€ Nhạc lí : 

Gam thứ, giọng thứ 
€ Tập đọc nhạc : 

TĐN số 2 
€ Âm nhạc thường thức : 


Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát !ð kéo pháo 


Tiết 4 
Hạc hát : Bài í đi bánh bò 


Lí dĩa bánh bò 


Vừa phải Dân ca Nam Bộ 
e.== E==—=_=—: 
Hai tay bung día í a bánh bò. Giấu 
hì hì 
=====-=_——-- 
cha giấu mẹ chân đi khé né tối trời sợ té lén đem cho 
h = ® = 
ệ ====: ==_=-.=-=_- 
trò Ĩ | | Ĩ | trò là trò đi 
E n h 
thi Ï lãNG: trò tình tính tang tang là trò là 
1. 2. 
ệ E=. § ; —=—® .—Y ¬ 1 + | 
trò đi thi | | í. Hai... ....Ï. 


Lí là những khúc hát dân gian chiếm vị trí quan trọng trong sinh hoạt tỉnh thần 
của đồng bào Trung Bộ và Nam Bộ. Đó là những ca khúc ngắn gọn, súc tích, cấu 
trúc mạch lạc, thường được hình thành từ câu thơ lục bát. 

Ví dụ : 

“Hai tay bưng đĩa bánh bò 
Giấu cha, giấu mẹ, cho trò đi thì”. 

Câu thơ lục bát trên đã được nhân dân sáng tạo thành bài hát Lí dĩa bánh bò. Với 

giai điệu vui tươi và lời ca hóm hỉnh, bài hát được lưu truyền rộng rãi đến ngày nay. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Em hãy kể tên một vài bài Lí. 


2. Thử đặt lời mới theo điệu Lí dĩa bánh bò (chủ đề tự chọn). 


13 


Tiết 5 
-Ôn tập bài hát : Lí đĩa bánh bò 
- Nhạc lí : Gam thứ, giọng thứ 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 2 


Nhạc lí 


GAM THỨ, GIỌNG THỨ 
1. Gam thứ 
- Gam thứ là hệ thống 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc, hình thành dựa trên công 
thức cung và nửa cung như sau : 
I1 HH HI IV V VỊ VI (I) 
XNK NVLZ 


lc c lc lc sc lc lỘ 


- Âm ổn định nhất trong gam gọi là am chủ (bạc D). Ví dụ : Trong gam La thú, 
âm chủ là âm La. 


S5. 


= .... v.v. ... 
1c +c 1c 1c + e 
Các bậc âm trong gưm /hứ được sử dụng để xây dựng giai điệu một bài hát 
(hay một bản nhạc), người ta gọi đó là giọng (hứ kèm theo tên âm chủ. 
Ví dụ : Bài TĐN số 7 (SGK Âm n lạc 7) 


Quê hương 


Vừa phải - Tha thiết Dân ca LI-crai-na 
ỗ : e e E œ—® 
s # #t «œ jøđ ạụm ° 


2. Giọng thứ 


Đồng quê bát ngát mênh mông quê hương nhà. Dòng sông uốn 
= ø ø n: = - 
quanh nước trôi êm  đồềm. Bạch dương tươi tốt lá 
m= T D 
2 3 ] | h E 
Š 21120121. 1222,121 
xanh cành vươn bên bờ. Là nơi cố hương thân yêu muôn đời. 
Bài hát trên viết ở giọng La thứ, âm chủ là nốt La, hoá biểu không có dấu thăng, 


giáng, nốt kết thúc của bài là nốt La. 


14 


Tập đọc nhạc : TĐN số 2 
3À . s 
Trở uề Su-ri-en-tô 
(Trích) 


ra" h Bài hát I-ta-li-a 
Tha thiết, khoan thai 


—< 


Biển hiển hoà lớp sống đẹp bao la. 


Tư: =' 


Lòng ta như rậnvangngàn câu ca. Ôi đất nước xinh tươi những 


b * 


mộng đời. Xao xuyến trong tâm hồn bao người. 


* Nhận xét TĐN số2 : 

- Bài nhạc viết ở giọng La thứ. 

- Về cao độ : gồm có các nốt La, Sĩ, Đô, Rê, Mi, Pha 

- Về trường độ : có hình nốt móc đơn, nốt đen, nốt trắng, lặng đen. 


- Âm hình tiết tấu chính : 


‡ J737272|441| 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tập thể hiện bài hát Lí đĩa bánh bò với tính chất vui, dí đỏm. 


2. Tìm một vài bài hát viết ở giọng thứ. 


Tiết 6 
-Ôn tập bài hát : Lí đĩa bánh bò 
-Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 2 
-Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Vân 
và bài hát Hò kéo pháo 


Âm nhạc thường thức 
NHẠC SĨ HOÀNG VÂN 
VÀ BÀI HÁT HÒ KÉO PHÁO 

1. Nhạc sĩ Hoàng Vân 

Tên thật của ông là Lê Văn Ngọ (còn có bút danh là 
Y-na), sinh năm 1930 tại Hà Nội. Ông tham gia kháng 
chiến chống thực dân Pháp từ khi còn ít tuổi. Sáng tác 
tiêu biểu nhất của nhạc sĩ Hoàng Vân trong thời kì này là 
bài hát Hò kéo pháo. 

Ông có những bài hát nối tiếng như Quảng Bình quê 
ta ơi, Hai chị em, Tôi là người thợ mở, Bài ca xây dựng, 
Tình ca Tây Nguyên,... Hoàng Vân còn là “Nhạc sĩ của 
tuổi thơ” với nhiều ca khúc được các em yêu thích như 
Em yêu trường em, Con chữm vành khuyên, Mùa hoa 
phượng nở, Ca ngợi Tổ quốc,... Nhạc sĩ Hoàng Vân đã được Nhà nước trao tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật. 


2. Bài hát Hà kéo pháo 

Hoàng Vân là chiến sĩ, nhạc sĩ trực tiếp tham gia chiến địch Điện Biên Phủ 
(1954), được chứng kiến mọi diễn biến của chiến dịch, thấy được những gian 
nan vất vả của bộ đội ngày đêm phải đưa những cỗ pháo nặng hàng tấn vượt qua 
đốc núi chiếm lĩnh trận địa. Những tấm gương hi sinh anh dũng như anh hùng 
Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót và bao đồng đội đã thôi thúc nhạc sĩ viết nên 
những lời ca cháy bỏng : 


“Hò dô ta nào ! Kéo pháo ta vượt qua đèo 

Hồ dô ta nào ! Kéo pháo ta vượt qua núi 

Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi 
Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù !”. 


Bài hát //ö kéo pháo âm vang mãi cùng với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 


16 


Hò héo pháo 


Nhạc và lời : HOÀNG VÂN 


.==: =EE 


—# 


* 


nào 


kéo pháo 


- 
ta vượt qua đèo. 


®—- 


z 


=_- 


z 


Hò dô ta 


nào 


kéo pháo 


ta 


ch 


vượt qua núi. 


Dốc núi 


=. 3 hộ 


e 


— 


== 


+== 


# 


# 


® 
# 


SS 


cao cao 
=` 


nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn 


núi. Vực sâu 


thăm thẳm 


vực nào sâu bằng 


chí căm 


thù. Kéo pháo 


xet 


— 


= 


- 


=:: 


'Trận địa 


đây vùi 


xác quân 


X—X—# 


thù (Hai ba nào) 


==: 


nào 


kéo pháo 


.: 


Hò dỗ ta 


nào 


kéo pháo 


ta vượt qua 


— 


= 


¬— 


Gà rừng gáy trên 


— 


nương rồi. 


Dấn bước ta đi 


= 


ni: 


—= 
TS 


nào, 


Kéo p 


ta sang 


qua đèo. Trước khi 


£ 


£ 


i 


x 
trời hửng sáng. (H 


x—x 
lai ba nào) 


Sắp tới 


¡ còn một đợt nữa 


17 


== =- ====--.-= E==¡ 


thôi. Vai ướt đẫm sươngđêm cùng mổ hội. Tới đích 


In: 2 


rổi đổngchí pháo binh ơi Mai đây nghe pháo gẩm vang dậy. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân. 


2. Em có cảm nhận gì sau khi nghe bài hát Hò &éo pháo ? 


Tiết 7 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 

1. Ôn tập hai bài hát 
- Mùa thu ngày khai trường 


-kí dĩa bánh bò 
2. Ôn tập Nhạc lí 
Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ 


3. Ôn tập Tập đọc nhạc 
TĐN số I, số 2 
* Ghi nhớ cách thể hiện 


a) Hình tiết tấu có trong TĐN số I : 


Xã da. li 4 a)| 


b) Hình tiết tấu có trong TĐÐN số 2 : 
1/3 T31 ljả t | 


c) Cao độ : 


- Thang 5 âm : Đô - Rê - Mi - Son - La (âm chủ Đô) : 


—= 


~- Thang 7 âm : La - Si - Đô - Rê - Mi - Pha - Son (âm chủ La) : 


19 


€ Học hát : 
Bài Tuổi hồng 
$ Nhạc lí : 
Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh 
$ Tập đọc nhạc : 
TĐN số 3 
# Âm nhạc thường thức : 


Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-nia 


Tiết 8 
Học hát : Bài Tuổi hồng 


y0 œ. JÀ 
Tuổi hông 


Vừa phẩt Nhạc và lời : TRƯƠNG QUANG LỤC 


4= ===== == 


Vui sao khi bước trên đường này. Đến 
(Yêu) sao bao tháng năm học trò. Những 
Nà = 
trường thân quen vui ngày ngày. Tuổi hồng bừng sáng rực 
lời thân thương câu hẹn hò. Tuổi hổng đẹp lắm nở 
h 
——=: —=—==-= ='—=—> 


„ La 
rỡ trênvai Khoảng trời mộngước đẹp dáng tương lai. Tuổi 
thắm trên tay. Khoảng trời bình yên rộng cánh chim bay. Tuổi 


IEG=: 
s= ======= —==-=-=. 


hồng đến với em. Tựa mùa xuân đang về trên cành 
hồng đến với em. Tựa cây lá đâm chổi khi xuân 


20 


h> = E¬ 

& =”—_—z "*€ «—< s 
lá. Tuổi hồng đến với em. Như ánh 
đến. Tuổi hồng đến với em. Như câu 

Ề 5 
: ===i —¬ 
=E====—=—==-== 
nắng khi bình minhrực lên. La la la la lala La la 
hát tiếng mẹ mu dịu êm. La la la la lala La la 

h h 

K= s.< z—m ¬ 2 s S3 „.—gz: ==: + x z 
la la la la Tuổi hổngơi đẹp nhữngước mơ. La la 
la la la la. Tuổi hổngơi đẹp nhữngước mơ. La la 
la la la la. La la la la la la Đẹp mùa 
la la la la. La la la la la la Đẹp mùa 

1 3 |2 

s ‡ h—>—z ~‡ 
=.. - -> =: 
hoa, tuổi hồng ơi. Yêu... 
hoa, tuổi hồng... „.GÍÏ. 


Nhạc sĩ Trương Quang Lục là tác giả bài hát nổi tiếng Vàm Có Đông 
(thơ Hoài Vũ). Ngoài ra ông còn sáng tác nhiều bài hát cho thiếu nhi như các 
bài Xía cá mè, Trái đất này là của chúng em, Màu mực tím,... 


Bài Tuổi hồng dành cho lứa tuổi thiếu niên, lứa tuổi đẹp tựa mùa xuân đang về 
trên cành lá, như khoảng trời bình yên rộng cánh chim bay. 


Bài hát chia làm 2 đoạn : 


Đoạn I : Từ Vưi sao đến bình mình rực lên, mô tả bước chân của các em trên 


đường đến trường. 


Đoạn 2 : Từ Lø la đến đẹp mùa hoa, tuổi hồng ơi diễn tả niễm vui của các em, 


lứa tuổi của những ước mơ tươi đẹp. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Học thuộc bài hát Tuổi hồng. 


2. Kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục. 


Tiết 9 
- Ôn tập bài hát : Tưổi hồng 


- Nhạc lí : Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 3 


Nhạc lí 


GIỌNG SONG SÓNG, GIỌNG LA THỨ HOÀ THANH 
1. Giọng song song 


Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có hoá biểu giống nhau. 


Ví dụ : 


a) Giọng Đô trưởng và La thứ là hai giọng song song, hoá biểu đều không có dấu 
thăng, dấu giáng 


C—ääs=ẽỗễễỗềẽ 


b) Giọng Pha trưởng và giọng Rê thứ là hai giọng song song, hoá biểu đều có dấu 
Sĩ giáng 


——=====“/¿—=— 


2. Giọng La thứ hoà thanh 


Giọng La thứ hoà thanh là giọng thứ có âm bậc VII tăng lên nửa cung so với 
giọng La thứ tự nhiên. 


Giọng La thứ tự nhiên : 


EE=.= 
= = = vI 
Giọng La thứ hoà thanh : 


Tập đọc nhạc : TĐN số 3 


Hãy hót, chú chữm nhỏ hay hót 


(Trích) 
Nhạc : Ba Lan 
=. Đặt lời : ANH HOÀNG 
Vừa phải 
==. s 
:===.....- 
Hãy hót chú chim nhỏ hay hớt, hãy 


£EEE££treErEr+s 


cao lời hót bay theo từng đám mây xanh. Hãy hót chú chim 


 == =-. 


nhỏ hay hót, ta cùng chào đón kìa nắng ban mai. 


* Nhận xét TĐN số 3: 
- Bài nhạc viết ở nhịp Ẳ giọng La thứ hoà thanh (có nốt Son thăng). 
- Hai nhịp đầu của câu nhạc thứ nhất và câu nhạc thứ hai hoàn toàn giống nhau. 


- Trong bài có hình tiết tấu móc đơn có chấm đôi đứng trước móc kép J3 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


. Trên hoá biểu của giọng Pha trưởng có ghỉ một đấu Sỉ giáng. Giọng song song 


của giọng đó có tên là gì ? 


) 


. Luyện tập bài TĐN số 3 và ghép lời. 


Tiết 10 
- Ôn tập bài hát : 7ưổi hông 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 3 
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu 
và bài hát Bóng cây kơ-nia 


Âm nhạc thường thức _ 
NHẠC SĨ PHAN HUỲNH ĐIỀU 
VÀ BÀI HÁT BÓNG CÂY KƠ-NIA 


1. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu 

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu còn có bút danh là 
Huy Quang, sinh ngày 11 - I1 - 1924, quê ở Đà Nắng. 
Ông bắt đầu sáng tác âm nhạc từ trước Cách mạng 
tháng Tám năm 1945. Nhiều sáng tác nổi tiếng của ông 
được quần chúng yêu thích như Đoàn vệ quốc quản, 
Tình trong lá thiếp, Những ánh sao đêm, Bóng cây kơ-nia 
(đời đo Ngọc Anh phỏng địch từ dân ca Hrê), Anh ở đầu 
sông em cuối sông (thơ Hoài Vũ), Thuyền và biển (thơ 
Xuân Quỳnh)... 

Giai điệu trong các bài hát của Phan Huỳnh Điểu 
trau chuốt, trữ tình, mang hơi thở của thời đại và đậm 
đà bản sắc dân tộc. Ông còn có những ca khúc thiếu nhỉ quen thuộc như Những em 
bé ngoan, Nhớ ơn Bác, Đội kèn tí hon,... 

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về 
Văn học - Nghệ thuật. 


2. Bài hát Bóng cây kơ-nia 

Bài hát được viết vào năm 1971. Thời kì này nước ta còn bị chia cắt làm 2 miền, 
cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam đang khó khăn gian khổ, đồng bào miền Nam 
nhất là đồng bào Tây Nguyên đang rên xiết dưới ách kìm kẹp của bọn Mĩ - nguy. 

Hình ảnh cô gái và bà mẹ ngày ngày lên nương rẫy nhìn thấy bóng cây kơ-nia 
lại nhớ tới người thân của mình đi xa, đã phản ánh đúng tâm trạng của cả đồng bào 
miền Nam đang hướng ra miền Bắc chờ đợi người thân của mình trở về giải phóng 
quê hương. 


24 


Từ lời thơ do Ngọc Anh phỏng dịch dân ca Hrê, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã 
dùng chất liệu âm nhạc dân gian Tây Nguyên tạo nên một ca khúc sâu lắng, 
trữ tình, lúc tha thiết nhớ nhung (đoạn đầu). lúc thôi thúc đồn đập (đoạn sau), lúc 
vang vọng nhắn nhủ (đoạn kết) làm rung động biết bao người nghe. 


Bài hát Bóng cây kơ-nia là một tác phẩm có sức sống lâu bền trong đời sống âm 
nhạc của nhân dân ta. 


Bóng cây hơ-nia 


Nhạc : PHAN HUỲNH ĐIỀU 
Lời : NGỌC ANH (phỏng dịch dân ca Hrê) 


Gần như tự do, tha thiết 


rẫy Thấy bóng cây kơ- nia. Bóng 
á- = s. = : E c- 

n Tá sx .. ” s œ@ 

tròn che lưng mẹ. Về nhớ anh mẹ khóc. 


ụ 
Ặ 


Emhổi cây kơ - na Gió màythổi về 


—v 
œ - & ® 
E== E== 
đâu — Em hỏi kơ - nia Gió mày thổi về 


¿# 
+ =—= 


đâu. Về phương mặt trời mọc Mẹ hỏi cây kơ 


li ==.== =....11.. 


nia. Rễ màyuốngnước đâu. Uốngnướcnguổn miển Bắc. 


Con giun sốngnhờ đất. Chim phí sống nhờ rừng. Em và 


# = =†===.=.===. 


mẹ nhớ anh. Uống nước nguồn miền Bắc. Nhưbóngcây kơ- 


vn ==.= =2 ===_= 


nia Như gió cây kơ - nia. Như bóng cây kơ- 
ạ.h “hoan thai, tru mến 
.= ====. = E=E==E==: 
nia Nhưgi cây kơ - na. Ơ dg dgdơ 
Pù Eụ „ = 
g. Ơ ơ dd đ ö ø.  Nhưbóng cây: kơ- 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy phát biểu cảm xúc của em khi nghe bài hát Bóng cây kơ-nia. 
2. Ôn lại bài hát Tuổi hồng và TĐN số 3. 


26 


€ Học hát : 
Đài /!ö ba lí 

# Nhạc lí : 
- Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu 
- Giọng cùng tên 


$ Tập đọc nhạc : 
TĐN số 4 

€ Âm nhạc thường thức : 
Một số nhạc cụ dân tộc 


Tiết 11 
Học hát : Bài Hò ba lí 


Hồ ba lí 


Vừa phải Dân ca Quảng Nai 
= 
cm ca... = 
Ba lí tang tình mà nghe ta 
F= = 
ề = > c=. ø ===-= h) so Ễ 
hò ba lÍ tình tang ba lí tình tang. Trèo 


lên trên ty khoai lang. Ba Ií tang tình mà 


ngheta hò ba lí tình tang ba lí tình tang. Chẻ 


====- ====-=: 
— = 
tre mà đan sja* là hố, cho nàng phơi 
= = “^>—== 
; : SSEESS=EE==.E=.e==,| 
khoai, khoan hố khoan là hố hò khoan. 


“Sja : là một dụng cụ đan bằng tre, nứa gần giống như nong, nia của nông dân đồng bằng Bắc Bộ. 


27 


Hồ là một khúc dân ca, thường hát trong khi lao động. Hò để thúc đẩy nhịp độ 
lao động, để động viên cổ vũ, để giải trí khi làm việc mệt nhọc, để bày tỏ tình cảm 
với quê hương đất nước, với người thương,... 

Các địa phương trên đất nước ta có nhiều điệu hò : 

- Hò Đồng Tháp ; 
- Hồ hụi (Quảng Bình) ; 
- Hồ giã gạo (Quảng TrỊ) ; 
- Hồ xuôi nhịp một, hò sông Mã (Thanh Hoá) ; 
- Hồ qua sông hái củi (Hải Phòng). 
Lời ca trong những điệu hò thường bắt nguồn từ những câu thơ lục bát : 


“Kéo buôm mau kéo buôm lên 
Ta nhĩ châm trắng lượn trên biển lành”. 


(Hò lui) 
%Bấy lâu kẻ Hán người Hồ 
Bữa nỉ thiên ngộ (hãy) phân phô (cho) tổ tường”. 
(Hò giã gạo) 


“Thì ta hẹn với hàng thuyền 
Một quan bán lấy chín tiền cũng đi”. 
(Hò xuôi nhịp mội) 
Hồ thường có phần “xướng” và phần “xô” : 
Xướng : dành cho một người có giọng tốt 
Xô : dành cho tập thể vừa làm vừa hát theo động tác lao động 
Hồ ba lí là dân ca Quảng Nam, được xây dựng từ một câu ca đao : 
*Trèo lên trên rẫy khoai lang 
Chẻ tre đan sịa cho nàng phơi khoai". 
Điệu hò có phần “xướng” và phần “xô” như sau : 
Xô: Ba lí tang tình mà nghe ta hò ba lí tình tang ba lí tình tang 
Xướng : Trèo lên trên rây khoai lang 
Xô : Ba lí tang tình ... tình tang 
Xướng : Chể re mà đan sịa 
Xô : Là hố 
Xướng : Cho nàng phơi khoai 
Xô : Khoan hố khoan là hố hò khoan 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc bài hát Hò ba lí. 
2. Thử tìm một câu lục bát để hát theo điệu /ò ba lí. 


28 


: Tiết 12 
- Ôn tập bài hát : Hò ba lí 
- Nhạc lí : Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu - Giọng cùng tên 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 4 


Nhạc lí 
THỨ TỰ CÁC DẤU THĂNG, GIÁNG Ở HOÁ BIỂU - GIỌNG CÙNG TÊN 
1. Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu 
Các dấu hoá ở hoá biểu có 2 loại : các dấu thăng và các dấu giáng, được xuất hiện 
theo một thứ tự nhất định. 


a) Hoá biểu có dấu thăng : 


- 1 dấu thăng (Pha thăng) —=——= 
-2 dấu thăng (Pha thăng, Đô thăng) S—== 
-3 dấu thăng (Pha thăng, Đô thăng, 

Son thăng) 
-4 dấu thăng (Pha thăng, Đô thăng, 

Son thăng, Rê thăng) 


b) Hoá biểu có dấu giáng : 


- I dấu giáng (Sỉ giáng) .—= 
-2 dấu giáng (Sĩ giáng, Mi giáng) == 
-3 dấu giáng (Sĩ giáng, Mi giáng, 
-4 dấu giáng (Sĩ giáng, Mi giáng, 

La giáng, Rê giáng) ¿== 


2. Giọng cùng tên 


Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng 
khác hoá biểu. 


29 


Ví dụ: 
- La trưởng và La thứ là hai giọng cùng tên 


Giọng La trưởng Giọng La thứ 
(Höá biểu có 3 dấu thăng) (Hoá biểu không có dấu thăng, giáng) 


——== —== 


- Đô trưởng và Đô thứ là hai giọng cùng tên 


Giọng Đô trưởng Giọng Đô thứ 
(Hoá biểu không có dấu thăng, giáng) (Hoá biểu có 3 dấu giáng) 


Tập đọc nhạc : TĐN số 4 


Chim hót dấu xuân 
(Trích) 


Nhạc và lài : NGUYỄN ĐÌNH TẤN 


==-: bà I) ==_ 
Chim hót dưới cành đào thơm trong lành ảnh nắng 
` = 

=. SI=: ==. 3 ==——=== ) 
hồng soi ấm thân mình la la la la Em hát dưới 


 == B) » 3 EU Bì Bì 3 2 2 E: 


trời cờ sao sáng ngời có Bác HỒ nhìn em vui cười. 
* Nhận xét TON số 4: 
- Bản nhạc viết ở giọng Đô trưởng. 


- Cao độ : có các âm Đô, Rê, 
Mi, Pha, Son, La. ==e* #— 
- Trường độ : nốt móc kép ) ù BE: 


được sử dụng với 2 dạng : ) ) Ạ Ạ 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu. 
2. Đọc nhạc kết hợp đánh nhịp bài TĐN số 4. 
30 


Tiết 13 
-Ôn tập bài hát: Hò ba lí 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
- Âm nhạc thường thức : Một số nhạc cụ dân tộc 


Âm nhạc thường thức 
MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC 


1. Công, chiêng 


Công, chiêng là nhạc cụ dân tộc thuộc bộ gõ, được làm bàng đồng thau, hình 
tròn như chiếc nón quai thao, đường kính từ 20em (loại nhỏ) cho đến 60cm 
(loại to), ở giữa có hoặc không có núm. Người ta dùng dùi gỗ có quấn vải mềm 
(hoặc dùng tay) để đánh cồng, chiêng. Công, chiêng càng to thì tiếng càng trầm, 
càng nhỏ thì tiếng càng cao. 

Âm thanh của cồng, chiêng vang như tiếng sấm rên. Đối với các dân tộc ở 
Việt Nam cổng, chiêng được coi là nhạc cụ thiêng. Lúc đầu cồng, chiêng chỉ dùng 
để tế lễ thân linh, sau này mới được dùng trong các lễ hội dân gian. 


Công, chiêng, 


2. Đàn trưng 

Ở Việt Nam cũng như ở một số nơi trên thế giới có nhiều tộc người đã biết dùng 
tre, nứa để làm nên những nhạc cụ khác nhau. Tuy vậy không nơi nào có một nhạc 
cụ làm từ tre nứa độc đáo như ở Tây Nguyên. Đó là đàn trưng. 

Đàn trưng làm bằng các ống nứa to, nhỏ, dài, ngắn khác nhau. Một đầu ống bịt 
kín bằng cách để nguyên các đầu mấu, đầu kia vót nhọn. Khi dùng dùi gõ vào các 
ống sẽ tạo thành âm thanh cao thấp khác nhau tuỳ độ to, nhỏ, dài, ngắn của ống. 


31 


Âm sắc của đàn trưng hơi đục, tiếng 
không vang to, vang xa nhưng khá đặc 
biệt. Nghe tiếng đàn trưng ta có cảm giác 
như tiếng suối róc rách, tiếng thác đổ, tiếng 
xào xạc của rừng tre nứa khi gió thối. 

3. Đàn đá 

Đàn đá là một nhạc cụ gõ cổ nhất của 
Việt Nam. Đàn được làm bằng các thanh 
đá với kích thước dài, ngắn, dày, mỏng 
khác nhau. Thanh đá dài, to, dày thì tiếng 
trầm. Thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng thì 
tiếng thanh. 

Ở âm vực cao, tiếng đàn đá thánh thót xa 
xăm. Ở âm vực trầm, đàn đá vang như tiếng 
đội của vách đá. Người xưa quan niệm âm 
thanh của đàn đá như một phương tiện để 
nối liền cõi âm với cõi dương, giữa con 
người với trời đất thần linh, giữa hiện tại 
với quá khứ. 

Đàn đá đã được giới thiệu ở trong và 
ngoài nước. 


Đàn trưng 


Đàn đá 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Học thuộc và ghép lời TĐN số 4. 


2. Kể tên những nhạc cụ làm bằng tre nứa mà em biết. 


32 


BÀI ĐỌC THÊM 


HÁT RU 


Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh. Có thể nói đây là loại hình nghệ thuật đến 
sớm nhất đối với con người. Ngay khi còn trong bụng mẹ, thai nhỉ đã có phản xạ đối 
với âm thanh. Nhạc sĩ Cô-đai (1882 -I967, Hung-ga-ri) - người có những đóng góp 
hết sức to lớn cho sự nghiệp giáo dục âm nhạc - đã nói một cách dí dỏm : “Có người 
hỏi tôi nên cho trẻ nhỏ học nhạc từ lúc nào, tôi đã trả l trước khi em bé ra đời 
9 tháng”. Như thế, ý nói là nên cho trẻ nhỏ học nhạc từ khi em bé còn trong bụng 
mẹ, qua các điệu hát ru. 


Đường nét giai điệu du dương, trầm bổng kèm theo một tiết tấu khoan thai, ở 
những khúc hát ru có thể nói là những tác phẩm âm nhạc đầu tiên và gần gũi đối với 
trẻ sơ sinh. Mỗi người thường giữ ấn tượng suốt đời về những câu hát ru của mẹ. 

Từ bao đời nay, người mẹ Việt Nam đã hát cho con nghe những bài ca quen thuộc 
của quê hương. Đó là những âm điệu thắm thiết nhất, êm ái nhất, có tác dụng làm 
nảy nở những tình cảm tốt đẹp, lòng yêu con người, yêu quê hương xứ sở. Những 
âm điệu mượt mà, êm dịu ấy tác động vào đôi tai bé bỏng, non nớt của trẻ thơ, hình 
thành nên đôi tai biết nghe âm nhạc và năng khiếu âm nhạc cũng bất đầu từ đó. 

Ở góc độ của các nhà khoa học thì hát ru lại là những kích thích rất có lợi không 
những đối với sự phát triển tâm, sinh lí mà còn cả sự phát triển thể chất của trẻ nữa. 
Đó là sự kích thích tiền đình và nhiều người đã xác nhận rằng những trẻ hàng ngày 
được kích thích tiền đình bằng những lời hát ru (trong khoảng 10 phút) thì phản xạ 
vận động tốt hơn nhiều so với những trẻ không được nghe hát ru (tài liệu của 
Trường Đại học Ô-hai-ô ở M]). 

Thấy được tác dụng to lớn của hát ru đối với sự phát triển của trẻ thơ, những 
người mẹ, những cô nuôi dạy trẻ và những ai gần gũi với trẻ thơ đều nên học hát 
ru để ru trẻ ngủ, để dỗ dành khi trẻ quấy khóc, chuyện trò với trẻ bằng những âm 
thanh tuyệt diệu ấy. 

Theo PHẠM TUYÊN 


33 


Tiết 14 
ÔN TẠP 
1. Ôn tập hai bài hát 
- Tuổi hồng 
- Hồ ba lí 
2. Ôn tập Nhạc lí 
- Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh 
~ Thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hoá biểu 
- Giọng cùng tên 
3. Ôn tập Tập đọc nhạc 
TĐN số 3, số 4 
Chú ý cách thể hiện các âm hình tiết tấu và tập đọc đúng cao độ : 
a) Hình tiết tấu có trong TĐN số 3 


Xi plslil | nha kká) | dg| ai giải [ai | 


b) Hình tiết tấu có trong TĐN số 4 


2 J44| 4342 |4 


c) Giọng La 5 âm và giọng La thứ 7 âm : 


4 —— = 
e7” =. S5 


Tiết 15, 16, 17, 18 
ÔN TẬP VÀ KIỀM TRA HỌC KÌ I 
1. Ôn tập bốn bài hát 
-Mùa thu ngày khai trường 
-Lí đĩa bánh bò 
-Tuổi hông 
-Hò ba lí 
2. Ôn tập Tập đọc nhạc 
TĐN số 1, số 2, số 3 và số 4 
3. Âm nhạc thường thức 
Tìm hiểu về các nhạc sĩ : Trần Hoàn, Hoàng Vân, Phan Huỳnh Điểu và các tác 
phẩm được giới thiệu trong sách giáo khoa (Một mùa xuân nho nhở, Hò kéo pháo, 
Bóng cây kơ-Hi4). 


34 


BÀI ĐỌC THÊM 


ÂM VANG MỘT BÀI CA QUỐC TẾ 

Từ bao năm nay, những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi đứng nghiêm 
chào cờ, không ai không biết bài Quốc rế ca - bài ca chính thức của những người 
cộng sản trên toàn thế giới : “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian ! Vùng lên hỡi ai 
cực khổ bần hàn ! Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi. Quyết phen này sống 
chết mà thôi ...”. Bài thơ Quốc zế (LInternationale) được sáng tác năm 1871 của 
nhà thơ lớn, người chiến sĩ trung kiên của Cách mạng vô sản Pháp tên là Ơ-gien 
Pốt-chi-ê (sinh năm 1816, mất năm 1887). Năm 1888 nhạc sĩ Pi-e Đơ-gây-te 
(1848 - 1932) người phụ trách Đội hợp xướng Tiếng nói Công nhân ở thành phố 
Lin-lơ (Pháp) đã phổ nhạc bài thơ thành bài hát. 

Quốc tế ca được lan truyền rất nhanh ở nước Pháp, qua nước Bỉ rồi trở thành một 
bản hành khúc chiến đấu chung của các chiến sĩ cộng sản và tất cả những người 
dân lao động toàn thế giới. Bài hát tiếp tục được phổ biến khắp châu Âu. Sức truyền 
cảm của điệu nhạc và lời ca đã có sức cổ vũ, động viên, kêu gọi mạnh mẽ. Các đại 
biểu đi dự những hội nghị Quốc tế Cộng sản vào đầu thế kí XX đã học thuộc đem 
về phổ biến ở đất nước mình, mặc dù bị chính quyền sở tại cấm đoán bằng đủ 
mọi cách. 

Năm 1902, Quốc (ế ca được dịch ra tiếng Nga. Những người cách mạng Nga 
nhận thấy bài hát ấy chính là tiếng gọi đoàn kết, giống như khẩu hiệu '*Vô sản toàn 
thế giới liên hiệp lại” của Mác và Ăng-ghen. 

Sau Cách mạng tháng Mười Nga (1917), chính quyền Xô viết quyết định lấy 
Quốc tế ca làm Quốc ca Liên Xô. Đến năm 1944, sau khi chấp nhận bản Quốc ca 
mới (sáng tác của nhạc sĩ A-lếch-xăng-đrốp), Đảng Cộng sản Liên Xô quyết nghị 
giữ bài Quốc rế ca làm Đảng ca. 

Ở Việt Nam, bài thơ Quốc íế được Bác Hồ phỏng dịch thành thơ lục bát và in trên 
một số báo của tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội vào năm 1927 : 

“Hối ai nô lệ trên đời. 
Hối ai cực khổ đồng thời đứng lên ...”. 


Khi Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập năm 1930, bài Quốc tế ca được bí 
mật phổ biến rộng rãi trong nước và sau đó được hát công khai trong những cuộc 
biểu tình. 


35 


Các bản dịch khác nhau đã được các đồng chí đảng viên thống nhất, hoàn chỉnh 
lại như lời ca hiện nay. 

Trong những năm đấu tranh vô cùng gian khổ trước khi Cách mạng tháng Tám 
thành công, Quốc fế ca là nguồn an ủi, sự thúc giục góp phần giữ vững ý chí chiến 
đấu cho biết bao chiến sĩ cách mạng trung 


lên. Bị giặc bắt, họ hát Quốc tế ca. Khi 
ra trước toà án, khi ra pháp trường, Quốc fế ca vang lên một cách hiên ngang, bất 
khuất. Trong trại giam, nhà tù, họ dạy nhau hát Quốc (ế ca để giữ vững tỉnh thần. 
Khi mít tỉnh, biểu tình, hát Quốc fế cư để tập hợp lực lượng quần chúng đấu tranh. 

Quốc tế ca là một tác phẩm âm nhạc phổ biến khắp thế giới. Âm nhạc và thơ ca 
ở đây không còn là nghệ thuật đơn thuần mà đã trở thành một vũ khí đấu tranh thực 
sự. Suốt nhiều thập kỉ qua, Quốc ứế cư được xem là 


¡ ca chính thức của Đảng ta. 
Trước cách mạng, trong kháng chiến đến hoà bình và hiện nay, Quốc rế ca vẫn luôn 
luôn cùng với lá cờ Đảng dẫn đường vẫy gọi chúng ta đi. 


Quốc tế ca 


Nhạc : PI-E ĐƠ-GÂY-TE_ 
Nhịp đi Lời : Thơ Ø-GIEN PỐT-CHI-Ê 


=: b 
=, ị 7 —z 8 ` == LẠ: 
= EE= 


Vũng lên hối các nô lệ ở thế gian, vùng 


lên hối ai cực khố bần hàn. Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy 


chứa rồi. Quyết phen này sống chốếtmà thô. Chế độ 


b b 5 h 
$ 2 2 ỹ s x se” = s..—P h 
xưa ta mau phá sạch tan tành. Toàn nô lệ vùng đứng lôn 


======.—==-=- 


đi. Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa, bao nhiêu lợi 


= = - =. 


quyền ất qua tay mình. Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn 


lại để ngày mai. "Lanh - téc - na - xi - ô - na-lơ" sẽ 


:—== =======-=-=: 


là xã hội tương lai. Đấu tranh này là trận 


mm n.mrernanm 


cuối cùng kết đoàn lại để ngày mai. "Lanh- 
“- rã ~ 
F 8£: +; P—— 5 


téc - na - xi - ô - na - lơ" số là xã hội tương lai. 


37 


$ Học hát : 

Bài Khát vọng mùa xuân 
$ Nhạc lí : 

Nhịp § 


€ Tập dọc nhạc : 
TĐN số Š 
Ê Âm nhạc thường thức : 
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu 


Tiết 19 


Học hát : Bài Khát vọng mùa xuân 


Khát Uuong mùa xuân 
Nhạc : MÔ-DA . 
Nhịp nhàng - Vú về Phỏng dịch lời Việt : TÔ HÁI 


=====ễễỗ 


Này mùa xuân ơi đến mau đây về 


Dù tằg mùa đông đã sang rồi ngàn 


= ` x ca Bội sr = mì ø ; 


- 


cho thêm xanh lá cây rừng. Trở về dừng bên suối 
muôn bông hoa tuyết đang rơi. Cuộc đời yên vui vẫn 


-== ——= EE< 


trong lành nhìn hoa đang hế tưng bừng. Khao 


đang trôi tuổi thơ vui sống êm đềm. Ta 


====--.c-.c:.-...- 


e 
_— 


khát mùa xuân yên vui lạ đến sẽ thấy muôn hoa đẹp 
muốn đượcnhư ngày niên thiếu cắt giấy xây ngôi nhà 


¬— T mì Eù =. 


xinh Này thời gian ơi những tháng năm đợi chờ, đến 
xinh. BẦU trời tự do thấm thiết mãi trong lòng bước 


c) c= Eg .= - ==-: ] 


`—~⁄ =a 
đây ta đang mong chờ. 
đi thết — tha bao Tình. 


Nhạc sĩ Vôn-gang A-ma-đơ Mô-đa (1756 - 1791) là người Áo. Ông là một danh 
nhân âm nhạc thế giới. Nhạc sĩ Mô-da thiên tài đã để lại cho nền văn hoá nhân loại 
rất nhiều tác phẩm thuộc các thể loại âm nhạc khác nhau, từ những ca khúc đến các 
bản giao hưởng và các vở nhạc kịch (ô-pê-ra) 

Từ nhiều năm nay, bài hát Khát vọng mùa xuân của Mô-da đã được phổ biến ở 
nước ta. Bài hát có giai điệu đẹp, trong sáng, viết theo nhịp : tạo nên sự nhịp 
nhàng, uyển chuyển. Cùng với lời ca diễn tả những hình ảnh tươi đẹp của thiên 
nhiên, âm nhạc gợi cảm xúc lạc quan, yêu đời với những ước mơ dạt dào của tuổi 


trẻ trước mùa xuân và cuộc sống. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy phát biểu cảm xúc của em về bài hát Khát vọng mùa xuân. 
2. Bài hát Khát vọng mùàa xuân được chia thành 2 đoạn nhạc, mỗi đoạn nhạc bất 


đầu và kết thúc ở chỗ nào ? 


39 


BÀI ĐỌC THÊM 


VUA* BÀI HÁT 


Người ta thường nói tới những bài hát của Su-be* 
được soạn ra như đòng nước chảy ào ạt, bởi vì Su-be 
không phải mất nhiều công suy nghĩ mà cứ đặt bút 
viết một mạch theo cảm xúc trào dâng của mình. 
Thường những bản nhạc “chảy ra” như dòng nước đó 
không cần phải sửa chữa, gọt giữa mà cứ thế trở 
thành bài hát hay. 

Khi Su-be 18 tuổi, gia đình sa sút, ông phải dạy học 
tại một trường tiểu học ở nông thôn để lấy tiền 
sinh sống. Một ngày chủ nhật nọ, Su-be cùng một 
người bạn đang đọc thơ của Gớt (một nhà thơ lớn 
người Đức), bồng ông nói với bạn : 


- Xin lỗi nhé ! Anh vui lòng ra ngoài dạo chơi độ mươi phút để tôi ghi chép một 

vài giai điệu. 

Vừa dạo bước trong vườn, vừa châm thuốc lá hút, điếu thuốc của ông bạn chưa 
tàn thì đã thấy Su-be ngó qua cửa sổ gọi vào. 

Người bạn vào phòng, thấy trên bàn tờ giấy kẻ nhạc của Su-be đã đầy những nốt 
nhạc, nét mực chưa khô. 

Vì không có đàn nên đôi bạn đành rủ nhau tới một trường tiểu học cạnh đó, sử 
dụng nhờ pi-a-nô. Su-be đàn, các giáo viên của nhà trường hát. Bài hát đã làm cho 
cả người hát và người nghe vô cùng cảm động. Nghe xong, các giáo viên trong 
trường ôm lấy người nhạc sĩ trẻ bày tỏ sự chúc mừng và hoan hô nồng nhiệt. 


Đó là trường hợp ra đời bài hát Chứa rừng, một tác phẩm nổi tiếng của nhạc 
Su-be soạn theo thơ của Gớt. Về sau chính Gớt cũng hát bài này và cảm động nói : 
*Tôi có thể dùng lời để diễn tả ý thơ nhưng Su-be thì có khả năng chỉ dùng những 
nốt nhạc”. 


# Nhạc sĩ Su-be (1797 - 1828) là người Áo. Ông là một trong những danh nhân âm nhạc thế giới. 


40 


Tiết 20 
- Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân 
- Nhạc lí : Nhịp s 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 5 


Nhạc lí : NHỊP § 

Nhịp ỹ có 6 phách, mỗi phách bằng một nốt móc đơn. Mỗi nhịp có 2 trọng âm. 
Trọng âm thứ nhất được nhấn vào phách 1, trọng âm thứ hai được nhấn vào 
phách 4. 


00000) 


Dưới đây là trích đoạn một bài hát nhịp Ệ Ặ 


Một mùa xuân nho nhỏ 


(Trích) n ở 
Nhạc : TRẤN HOÀN ` 


Lời : Thơ THANH HAI 


:==.========= 


Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím 


= 
555: 


biếc. Ơi con chim chiến chiện hót chỉ mà vang trời... 


<dM. 
l 


4I 


Tập đọc nhạc : TĐN số 5 


Làng tôi 
(Trích) 
Nhạc và lời : VĂN CAO 


T= 5 = = = : 


- 


Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban 


& x` nh s) + x=.— E ¬ + 


- 


chiều tiếng chuông nhà thờ rung. Đời đang vui đồng 


'========-=-= -=- 


quê yêu dấu, bóng cau với con thuyền một dòng sông... 


* Nhận xét TĐN số Š : 
- Đoạn nhạc viết theo nhịp Š 
giọng Đô trưởng. 


- Đoạn nhạc chia làm 2 câu, 


mỗi câu 4 nhịp : 


+ Câu I kết ở nốt Son (nhịp thứ 4). 


+ Câu 2 kết ở nốt Đô (nhịp thứ 8). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tìm một vài bài hát được viết ở nhịp bệ 


2. Luyện bài TĐN số 5 và ghép lời ca. 


Tiết 21 
- Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 5 
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn 
và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu 


Âm nhạc thường thức 
NHẠC SĨ NGUYỄN ĐỨC TOÀN 
VÀ BÀI HÁT BIẾT ƠN VÕ THỊ SÁU 


1. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn 

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Tbàn sinh ngày 10 3 -1920, 
quê ở Hà Nội. Ông vừa là nhạc sĩ, vừa là hoạ sĩ. 

Ông tham gia cách mạng từ tháng 8 -1945 và 
đã viết bài hát đầu tiên Ca ngợi cuộc sống mới. 
Trong kháng chiến chống thực đân Pháp, nhạc sĩ 
Nguyễn Đức Toàn có bài hát nổi tiếng Quê em. 
Suốt cuộc đời hoạt động văn nghệ trong quân 
đội, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã sáng tác nhiều 
bài hát giàu tính chiến đấu và ngợi ca như 
Biết ơn VØThị Sáu, Noi gương Lý Tự Trọng, 
Nguyễn Viết Xuân, cả nước yêu thương, Đào 
công sự, Bài ca người lái xe, Khâu áo gửi người 
chiến 


Khi đất nước thống nhất, ông có những bài hát được yêu thích như : Tình em 
biển cả, Chiêu trên bến cảng, Hà Nội - một trái tìm hông,... 

Âm nhạc của Nguyễn Đức Toàn phóng khoáng, tươi trẻ và đậm chất trữ tình mềm 
mại, sâu sắc, 

Ông đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - 
Nghệ thuật. 


43 


2. Bài hát Biế† ơn Võ Thị Sáu 

Tác phẩm ra đời từ năm 1958, khi đất nước ta còn tạm 
thời bị chia cắt làm hai miền. Bài hát đã ghi một dấu ấn 
sâu đậm trong đời sống âm nhạc của nhân dân ta. Hình 
tượng người nữ liệt sĩ - anh hùng Võ Thị Sáu được tác 
giả khác hoạ từ một mùa hoa lê-ki-ma ở miền quê Đất Đỏ 
(Bà Rịa - Vũng Tàu). Bằng giai điệu nhẹ nhàng, mềm 
mại, tác phẩm gây xúc động cho người nghe về tấm 
gương hi sinh anh dũng của người con gái trẻ tuổi, quyết 
không khuất phục trước mũi súng quân thù. Giai điệu bài 
hát lúc tha thiết trìu mến, lúc vút cao xáo động, trên một 


nết nhạc chủ đạo được tác giả phát triển một cách khéo 
léo, tỉnh tế. 


Bài hát gồm có 3 đoạn, trong đó đoạn I và đoạn 3, âm nhạc 


iống nhau. 


Trong số những ca khúc viết về anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu cho sự nghiệp độc 
lập tự do của dân tộc ta, Biế? ơn Võ Thị Sáu xứng đáng là một tác phẩm sống mãi 


cùng năm tháng. 


Biết ơn Võ Thị Sáu 


Nhạc và lời : NGUYÊN ĐỨC TOÀN 


Vừa phải 
Mùa hoa lô kỉ ma nở, lÙ 
hoa lê kỉ ma nở. Đời 
£ “ “—* 
hp) ø' „—ợø ỳ 
quê ta miển Đất Đả. Thôn xóm vẫn nhắc tên người 
sau vẫn còn nhấc nhở. Sông núi đất nước ơn người 


1 2 


ˆ- ? „ˆ b 
=: s 3 = 
anh hùng đã chết, cho mùa... 
anh hùng đã... .. chết cho đời sau. 


¬ 
đã dâng cả suộc đờ., Để chiến đấu với bao 


E======e===== 


“ÍỆ - 
\ 


niểm tin Dù chết vẫn không lùi bước. Chị 
Z 2= cs & 


=====—==-=- 


Sáu đã hi xeu NHI rỗi. Si hát vẫn như còn 
§ ———: =¬ E 
=E=====ễễ 
vang dội vào trái tim những người đang sống. Giục 
= 
„ 
s= ======-- 
đ lên không bao giờ lùi. Dù 
_ 
E= I.é @ ỹ + £ <— =h # ; ˆ — 
Y l8 ==' 
hoalê kỉ ma nở. Mổ xanh vẫn còn nức 
:—=== ===.==. 
nở. Khi đất nước vẫn chia làm hai miền, đêm 
T== ằẽẽằẽ= 
đến bao giờ sáng cho hoa kia nở. Mùa 
- ng nang 2 ° b £ £8 x ) 
EE=--- 
xuân lan tràn xứ sở. Tôi đến hát trước nấm mổ 
=r 
chôn sâu người nữ anh hùng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. 


2. Phát biểu cảm nhận của em khi nghe bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu. 


$ Học hát : 


Bài Nổi trống lên các bạn ơi ! 


$ Tập đọc nhạc : 


TĐN số 6 
€ Âm nhạc thường thức : 
Hát bè 


Tiết 22 
Học hát : Bài Nổi (rống lên các bạn ơi ! 


Nổi trống lên các bạn ơi ! 


Nhạc và lời : PHẠM TUYÊN 


Sôi nổi - Hơi nhanh 
FE 
(Dạo HHẬG:-:icsccoebiinoibiedatiiibditintsiieailstisliEei40f81011.a6gi2 
# 
¿2 EHnnmrinneraim=m= 


su Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con. Năm mươi xuống 


Ệ}) 2.18 :2T2a sim 


s... 
biển năm mươi lên non. Nay triệu cháu con chung tình nước 
® 

E=== = + 
° Bù ° gi 2 LG. Eh s # ú 


Sản So, 
non là hoa một gốc là con một nhài Nổi trống 


lên I Như trống đồng năm xưa. Cùng vỗ 
46 


l —= E) 
Ea 
tay trong điệu múa đong đưa. Hoà tiếng 
b E: 
Š ———=—======= 
ca theo nhịp trống ngân vang. 
—— Trong tình thương bao la của mẹ Việt Nam! 


Ệ E=: — = : s = CS | 
Tung tung tung cắc tùng tung tung tung | Tung tung... 
l2. báo 
H _: 
tung! Xưa mẹ Âu.. ..tung! 


Khi nói về cội nguồn các dân tộc Việt Nam, nhân dân ta thường nhắc tới truyền 
thuyết bà mẹ Âu Cơ sinh ra 100 trứng, nở ra 100 người con. Từ nội dung đó, nhạc 
sĩ Phạm Tuyên vi 
đân tộc trong đại gia đình c 


hát Nổi trống lên các bạn ơi !, ngợi ca tình đoàn kết của 54 


dân tộc Việt Nam. Tất cả đang sát vai bên nhau để 
bảo vệ, xây dựng đất nước hoà bình và phát triển. 


Bản nhạc viết ở giọng La thứ, gồm có 2 đoạn. Đoạn l từ Xưư mẹ Âu Cơ đến là con 
một nhà. Đoạn 2 từ Nổi trống lên đến cắc tùng tung tưng tưng. Giai điệu của bài 
hát linh hoạt, vui tươi, sôi nổi. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc bài hát Nổi rrống lên các bạn ơi !. 


2. Em biết những bài hát nào của nhạc sĩ Phạm Tuyên ? Hãy kể tên bài hoặc 
hát một vài câu trong những bài đó. 


47 


Tiết 23 
- Ôn tập bài hát : Nổi trống lên các bạn ơi ! 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 6 


Tập đọc nhạc : TĐN số 6 
Chỉ có một trên đời 


(Trích) Nhạc: TRƯƠNG QUANG LỤC 


Nhịp nhàng Lời: Dựa theo ý thơ Liên Xô 
# z 
= lg 
mã —— ——. 3 “ + 


La 
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ 


==c=--= 


em chỉ có một trên đời. Riêng mặt trời chỉ có một mà 


Ì 


k 
k 


- b * 
me ===. 


thôi Và mẹ em chỉ: có một trên đời. 
** Nhận xét TON số 6 : 
~ Nhịp đầu tiên là nhịp thiếu (nhịp lấy đà). 
- Giai điệu bài nhạc xây dựng trên giọng 
Đô trưởng. 
-Nhịp I -2 và nhịp 5 - 6 có giai điệu 
giống nhau. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em có cảm nhận gì về giai điệu của bài TĐN số 6 ? 
2. Tập đọc nhạc và ghép lời TĐN số 6. 


48 


Tiết 24 
- Ôn tập bài hát : Nổi trống lên các bạn ơi ! 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 6 
-Âm nhạc thường thức : Hát bè 


Am nhạc thường thức 
HAT BE 

Trong nghệ thuật biểu diễn ca hát, có đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca và 
hợp xướng. 

Khi hát từ 2 người trở lên, người ta có thể hát bè. Thông thường, hát bè bao giờ 
cũng có bè chính và bè phụ hoạ. Các giọng hát của các bè cùng vang lên, có lúc 
tiết tấu giống nhau, có lúc khác nhau. Mỗi bè tuy có sự độc lập nhất định nhưng 
phải kết hợp hoà quyện chặt chẽ với nhau, bè phụ hỗ trợ cho bè chính để tạo nên 
những âm thanh đầy đặn, nhiều màu vẻ ... 

Trong nghệ thuật hát bè, có kiểu hát bè hoà âm và hát bè phức điệu. Người ta có 
thể hát từ 2 bè đến 4, 5 bè,... Dù hát bè kiểu nào thì sự hoà hợp âm thanh vẫn là 
tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá cách trình diễn đầy tính nghệ thuật này. 

Ví dụ về hát bè : 


a) Hai bè hoà âm : hai bè cách nhau một quãng 3 


Con chim non, 


(Trích) 
Đân ca Pháp 


1T) E=H =._=¬ g—‡ 


Bình minh lên có con chỉimnon hoàtiếng hót véo 


von hoàlếng hót véo vongionghót vui say sưa... 


49 


b) Hai bè kiểu hát đuổi (đây là hình thức hát bè phức điệu đơn giản nhất) : 


Hành bhúc tới trường 


(Trích) 


ái „ Bì Eà ”— s—c 


Mặt trời lấp | ló đằng chân trời 


Nhạc Pháp 


Rộn ràng chân | bước đều theo tiếng G8... 


Mặt trờ lấp ló đằng chân trời xa... 


Người ta chia giọng hát thành các loại như sau : 
- Giọng nữ cao ; 
~ Giọng nữ trung ; 
- Giọng nữ trầm ; 
- Giọng nam cao ; 
- Giọng nam trung ; 
- Giọng nam trầm. 

Từ các loại giọng hát, người ta tạo ra các 
hình thức hát 2 bè, 3 bè, 4 bè. Trên cơ sở 
giọng hát và cách phân chia bè hát, có thể 
xây dựng dàn hợp xướng các kiểu : 

- Hợp xướng giọng nữ ; 

- Hợp xướng giọng nam ; 

- Hợp xướng giọng nam và nữ ; 
- Hợp xướng thiếu nhi. 


50 


BÀI ĐỌC THÊM 


HỢP XƯỚNG 
Hợp xướng là đỉnh cao của nghệ thuật hát bè. 


Hợp xướng có loại có dàn nhạc đệm, có loại không có dàn nhạc đệm. Một đội 
hợp xướng thường đông người, từ một vài chục đến hàng trăm người. 

Những tác phẩm âm nhạc soạn cho hợp xướng có những đặc điểm riêng, khác với 
ca khúc bình thường. Tuy nhiên cũng có những ca khúc được biên soạn lại để biểu 
diễn bằng một dàn hợp xướng. 

Có những bản đại hợp xướng được sáng tác hết sức công phu, phải mất nhiều thời 
gian đàn dựng để biểu diễn với một quy mô lớn. 

Một lần, dàn đại hợp xướng biểu diễn bài Bài ca Tố quốc trên sân vận động nhân 
ngày lễ lớn ở Liên Xô (cũ). Dàn hợp xướng có tới mấy nghìn người, có 6 dàn nhạc 
giao hưởng lớn đệm theo, 1 chỉ huy chính và 6 chỉ huy phụ. Khi chiếc đũa chỉ huy 
của người nhạc trưởng giơ lên thì những giọng hát của mấy ngàn người vang động 
cả một không gian mênh mông như những đợt sóng ... Hôm đó, rất nhiều người 
nghe đã rơi nước mắt vì xúc động - đó là sự biểu thị sức mạnh khổng lồ của con 
người với trí tuệ và tài năng sáng tạo vô hạn. Tác phẩm do dàn đại hợp xướng trình 
bày đã mang lại cho người nghe lòng tự hào về đất nước, về ý chí của con người, 
về sự đoàn kết của một tập thể lớn, về quyết tâm vượt qua mọi khó khăn tiến tới 
tương lai tươi sáng. 


51 


Tiết 25 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 
1. Ôn tập hai bài hát 
-Khát vọng mùa xuân 
- Nổi trống lên các bạn ơi ! 
2. Ôn tập Nhạc lí 
Nhp§ 
3. Ôn tập Tập đọc nhạc 
TĐN số 5. số 6. 
* Ghỉ nhớ cách thể hiện 
a) Đọc gam 7 âm (Đô trưởng). 
b) Âm hình tiết tấu : 


~TĐN số 5 : 


§J222|229292|2222214 2P) 
-TĐN số 6 : 


§J23|4)»5)+2. 


52 


$ Học hát : 
Bài Ngôi nhà của chúng ta 


$ Tập đọc nhạc : 
TĐN số 7 


€ Âm nhạc thường thức : 
Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn 


Tiết 26 


Học hát : Bài Ngói nhà của chúng ta 


Ngôi nhù của chúng ta 
Nhạc và lời : HÌNH PHƯỚC LIÊN 


đc Ồa 
. b 
TỶ... —==. ===. 


Ngồi nhà chungclachúng ta là trái đất màu xanh bao 


$ ==hH =h== 


la. Ngôi nhà chung của chúng ta là trái 


h———h 
— —- ———=== 


đất màu xanh hiển hoà. Mặt trời lên cho ta nắng mai. 
Nụ cười - tươi trên môi chúng ta. 


s ==: * x xì s) ỹ mì E= + 


= 


Và biển luôn ngân nga sống reo. Dòng sông 
bú bài ca bên nhau = ho, Tình thân 
ø——£ - =i 2 =i “z”—.—a => s 


trắng cánhrừng xanh dệt nên những bức tranh đẹp xinh 
ái nối vòng tay để trái đất ấm trong tình thương. 


E==_===. + + la 


__. 
Hạtsương lung linh trên cánh hoa. Một giọng 
Mặt trời trên cao luôn sáng trong. Và biển 


Nm=_=-= “=^ 


chim trong veo thiết tha. Ngọn lửa ấm hồn sôi 

luôn ngân nga hát ca. Tình thân ái của chúng 
$ bả Eù Bề = s E > — 

con đều như muốn hát chung một lời. 

tạ là hoa quý góp cho vườn... 


Ngôi nhà... .„ đời. Ngôi nhà chung của chúng 
“==ễễỗ ồẽ 
ta là trái đất màu xanh bao la. 

=: 
L= TT EEERER-Rarrarrr: 
Ngôi nhà chung của chúng ta là trái 
† † † † 
=3 
đất màu xanh bao la. 


Trái đất của chúng ta là một màu xanh vô tận : màu xanh của rừng núi, màu xanh 
của biển cả bao la. Những dòng sông, những ngọn núi, những cánh đồng là những 
bức tranh tuyệt vời. Muôn người sống trên trái đất đều muốn hát lên một bài ca, bài 
ca của tình yêu thương và lòng nhân ái. Một mái nhà chung rộng lớn : nơi đó có 
biết bao nụ cười rạng TỠ, nơi đó có ngàn hoa khoe sắc, nơi đó có tiếng chim lảnh 
lót thiết tha,... Tất cả, tất cả để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho “tình thâ 
ái nối vòng tay để trái đất ấm trong tình thương”. Nhạc sĩ Hình Phước Liên viết bài 
Ngôi nhà của chúng ta để nói lên những nội dung đó. 


Viết ở giọng La thứ, bài hát có giai điệu mềm mại, thiết tha. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tìm trong bài những câu hát có giai điệu giống nhau hoặc gần giống nhau. 


2. Phát biểu cảm nhận của em khi hát bài Ngôi nhà của chúng ra. 


54 


BÀI ĐỌC THÊM 
CÂY CỐI VỚI ÂM NHẠC 


Ẩm nhạc liên quan mật thiết 
với con người và có tác động 
đến một số động vật, nhưng với 
thực vật, âm nhạc có ảnh hưởng 
gì không ? 

Người ta đã chứng minh được 
rằng : cây phản ứng khá nhạy 
với âm nhạc, thậm chí sở thích 
của nó cũng được chọn lọc rất 
kĩ Nhạc sĩ Rơ-tơ-lếch và 
Giáo sư P.P. Brô-man cùng cộng 
tác nghiên cứu phản ứng của 
cây ở3 căn phòng khác nhau. 
Phòng thứ nhất hoàn toàn yên 
lặng. Phòng thứ hai có loa phát 
ra những bản nhạc cổ điển và 
phòng thứ ba phát ra những loại 
nhạc mạnh. Hai ông nhận thấy, 
đối chứng với phòng thứ nhất, 
ởphòng thứ hai cây vươn về 
phía thùng loa phát ra tiếng nhạc êm nhẹ và ở phòng thứ ba thì ngược lại, cây cối 


vươn ra xa loa hơn. Thực nghiệm này đã được các nhà nghiên cứu nông nghiệp 
Ca-na-đa ứng dụng. Họ đặt loa trên cánh đồng lúa mì và phát ra những bản nhạc 
cổ điển của nhạc sĩ J. Bách. Tới vụ thu hoạch, cánh đồng đó đã thu được sản lượng 
lúa mì cao hơn bình thường tới 60%. Nhà thực vật học người Mĩ là G.E. Smít còn 
ngờ vực kết quả này và làm thử ở hai nhà kính cách biệt nhau. Một nhà kính không. 
có phát nhạc và ở nhà kính khác thì cho phát bản nhạc Ráp-xó-đi in Blu của 
Ghéc-xuyn cả ngày lần đêm. Kết quả, nơi có nhạc sản lượng lúa mì tăng 35% 
và sản lượng đậu tăng 20%. 
Phải chăng thực vật cũng có cảm giác, cũng yêu thích âm nhạc ! 


ER] 


Tiết 27 
-Ôn tập bài hát : Ngói nhà của chúng ta 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 7 
Tập đọc nhạc : TÐN số 7 
Dòng suối chủy uề đâu ? 


Nhạc Nga 
Hơi nhanh Đặt lời : HOÀNG LÂN 


m—— h b b 
Con suối êm trôitrong nắng tươi uốn quanh qua bao núi 

3 Eù 3 Pù : E = Eù —> 

đổi. Con suối êm trôi tới đâu hát lên saysưa bao 


== =...=. 


i. Hoà vào dòng sông qua xóm làngdổn về đại dương mênh 


mông. Con suối trong xanh trong nẵng tươi hát 
.——.——= _= 
lên say sưa muôn lời. 


* Nhận xét TĐN số7 : 
- Bài nhạc giọng Đô trưởng, đùng đủ 7 âm Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Sĩ. 


- Kết cấu gồm 4 câu nhạc vuông vắn, sử dụng chung một âm hình tiết tấu : 


)|2222|2+22|2222|1+ 


- Dùng đảo phách cân ( »b 3 ) ) Ở giữa từng câu. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tìm và đọc lại các chỗ đảo phách trong bài TĐN. 
2. Đọc đúng giai điệu TĐN số 7 và ghép lời. 
56 


Tiết 28 
-Ôn tập bài hát : Ngói nhà của chúng ta 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 7 
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn 


Âm nhạc thường thức 
NHẠC SĨ SÔ-PANH VÀ BẢN NHẠC BUỔN 


1. Nhạc sĩ Sô-panh 
Đ Nhạc sĩ Sô-panh (Phơ-rê-đê-rích Sô-panh) sinh ngày 
222-1810 ở một vùng gần Vác-sa-va (thủ đô Ba Lan), 
mất ngày 17-10 -1849 tại Pa ri (thủ đô nước Pháp). 


Từ nhỏ, Sô-panh đã được tiếp xúc với âm nhạc và phát 
triển năng khiếu âm nhạc rất sớm. 

Những tác phẩm của Sô-panh để lại đại đa số là những 
bản nhạc viết cho đàn pi-a-nô, chỉ có một số ít ca khúc. 
Những tác phẩm đó đều mang màu sắc độc đáo của dân 
ca, đân vũ Ba Lan. Những bản nhạc của Sô-panh có 
giá trị lớn về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, đã đưa 
Sô-panh trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới. 

Ngoài sáng tác, Sô-panh là một nghệ sĩ biểu diễn pi-a-nô xuất sắc, tiếng đàn của 
Sô-panh làm rung động trái tim hàng triệu người. Từ bé đến khi qua đời, Sô-panh 
không từ chối một cuộc biểu diễn nào để lấy tiền giúp đỡ những người nghèo khổ 
hoặc nạn nhân chiến tranh. 


Bắt đầu từ năm 1927, cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Sô-panh được tổ chức ở 


Ba Lan 5 năm một lần. Năm 1980, nghệ sĩ pi-a-nô Việt Nam Đặng Thái Sơn đã đoạt 
giải nhất trong cuộc thi âm nhạc Sô-panh lần thứ 10 ở Vác-sa-va. 


2. Khúc luyện tập số 3 (Nhạc buồn) 

Sô-panh viết rất ít ca khúc, một số tiểu phẩm viết cho đàn pi-a-nô của ông đã được 
người đời sau ghi tiêu đề và đặt lời vào để hát, trong đó có phần đầu của bản Ê-fuý: 
số 3 (Khúc luyện tập số 3). Tác phẩm có giai điệu chậm rãi, gợi nôi buồn man mác, 
khi âm nhạc dâng lên trong tình cảm xao động mãnh liệt, khi dần dân lắng xuống 
như gợi nhớ, luyến tiếc với một nỗi buồn day dứt không nguôi... Có người cho rằng, 
đây là cảm xúc của nhạc sĩ khi ông sống ở nước ngoài nhớ về Tổ quốc, nhớ về 
quê hương yêu dấu. 


57 


Ẩ` 
Nhạc buôn 
Khúc luyện tập số 3 (trích) 
Nhạc : SÔ-PANH 
Lenfo (rất chậm) Đặt lời : ĐẢO NGỌC Mr tải 
† 
m¬ ErEc=c=s= 


Nghe đàn bâng khuâng róo rắt buồn ngân gieo bao sầu nhớ vấn 


h ===.= E=—== 


z—e 
là 2 = F = F 
vương những chiều hoàng hôn giá buốttâm hồn. Nghe tiếng đàn xa 


—. ===== 


xăm những ngày thutím buồn lúemưa rơi khi chiều xuống. 


â =. c= 5 —¬ 3 P = 


+ =) = ¬ — 
gieo bao sầu nhớ vấn 


Nghe đàn bâng khuâng réo rắt buồn ngân 


5 E=== == 
` 
vương những chiều hoàng hôn giá buốt tâm hồn. Nghe thánh thốt mưa 
ES======. 1= = 


rơi trên hàng cây, nghe tiếng gió lao. xao trên trời mây bay khiến lòng ta 


——— ===- 


bao nỗi niềm thương nhớ say trong mộng mơ. Những phút giây ngẩn ngơ 


==== E) 
Tiếng đàn gợi nhớ 


lúc bước chân thấn thơ, 
p : “~ 
.Ỷ. tháng trong một chiều mơ. 


vang bao ngày 


BÀI ĐỌC THÊM 
TRÁI TIM SÔ-PANH 


Vào một ngày thu năm 1949, có một chiếc xe ngựa dừng bánh ở biên giới Ba Lan. 
Trong xe có một phụ nữ đứng tuổi cùng một cô gái. Cả hai người dường như không 
quan tâm gì đến việc các sĩ quan biên phòng đang làm thủ tục nhập cảnh. 

Cho đến khi biên giới đã lùi lại phía sau và chiếc xe đang lăn bánh trên mảnh đất 
của Tổ quốc Ba Lan thân yêu thì người phụ nữ mới tháo bỏ tấm khăn bọc chiếc hộp 
nhỏ bằng gỗ sồi. 

Những viên chức hải quan được lệnh không cho bất cứ ai mang qua biên giới những 
gì quý giá. Nhưng họ lại không hê biết rằng trên chiếc xe ngựa này đã mang về 
Ba Lan một trong những vật báu thiêng liêng nhất. Đó là trái tìm của Phơ-rê-đê-rích 
Sô-panh được đặt trong chiếc hộp gỗ sồi kia ... Sô-panh chính là con người vĩ đại 
của dân tộc Ba Lan, một nhạc sĩ sáng tác thiên tài và là một nghệ sĩ dương cầm 
lỗi lạc. 

Tại Vác-sa-va, trên một cây cột của nhà thờ thánh Ki-tô, nổi bật lên trước mất 
mọi người là một phiến đá hoa cương vuông vắn với dòng chữ : “Kính tặng 
Phơ-rê-đê-rích Sô-panh, người con của dân tộc ...”. Ở đó còn ghỉ rõ ngày sinh và 
ngày mất của nhạc sĩ. Sau phiến đá hoa cương ấy là trái tim của nhạc sĩ Sô-panh 
đang yên nghỉ. 

Khi đất nước Ba Lan bị phát xít Hít-le xâm chiếm, những người yêu nước đã tìm 
cách cất giấu trái tim của Sô-panh để không bị lọt vào bàn tay nhơ nhuốc của 
chúng. Ngày đất nước Ba Lan được giải phóng, trái tim Sô-panh - một báu vật 
thiêng liêng của nhân dân Ba Lan, lại được mang trở về với Tổ quốc yêu thương. 

Hiện nay ở Vác-sa-va còn có Nhà bảo tàng Sô-panh. Nơi đây đã thu hút rất nhiều 
khách du lịch các nước và những người yêu âm nhạc Sô-panh đến tham quan. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Phát biểu cảm nhận của em sau khi được nghe bản Nhạc buồn của Sô-panh. 
2. Hãy kể đôi điều em biết về nhạc sĩ nổi tiếng Sô-panh. 


38 


$ Học hát : 
Bài Tuổi đời mênh móng 


$ Tập đọc nhạc : 
TĐN số 8 
€ Âm nhạc thường thức : 
Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn 


Tiết 29 


Học hát : Bài Tuổi đời mênh mông 


Tuổi đời mênh mông 
Vừa phải Nhạc và lời : TRỊNH CÔNG SƠN 


đhường E=——==== 
° 


Mây và tóc em bay trongchiều gió lộng. Trời làm cơn mưa 
tay bên đời quá rộng. Tuổithần tiên yêu 

(Bao đường phố em) qua nắng lên đứng chờ. Đường dìu chân em 
hoa trong thành phố này. Tuổi đời mênh mông 


=_== =:=====-=-==-= 3 


60 


xanh dưới những hàng me. Em và lá tung tăng như loài chim 
dấu dưới ngôi trường kia. Em là đoá hoa lan hay quỳnh hương 
đi đến những miền xa. Thăm ruộng đất bao la những làng quê 
quá búp non đầu cây. Em về giữa thiên nhiên em cười, em 


» 


£= = “———==-——-: 


đến và đã hát giữa phố nhà. Ôm cuộc sống trong 


trắng thơm ngát... 
cũ mùa cây trái níu chân về. Như là những bông 


nói Như sóng... 


= = z Ệ + =) E z—— 3 ‡ 2 su 


từ đất đai quê nhà có tình yêu Thời thơ 


#'———= —— 


ấu bướm hoa và chim cùng mưa nắng. Em 


>=——===-..=--- 


dứng bên trời tự do yêu đời thiết tha. 


4. 
= — z ” ỹ SE. 2: Ẹ e | 


Bao đường phố em.. ..đùa biển khơi. 


Quanh ta, cuộc sống thật rộn ràng và luôn mở ra những trang đời mới. Trước mắt 
các em có biết bao điều gần gũi thân quen nhưng cũng thật lạ kì. Một ngôi trường, 
một hàng cây, một cơn mưa, một làng quê,... tất cả đã gắn bó thân thiết với chúng 
ta từ thuở ấu thơ. Đó chính là tình yêu quê hương, tình yêu cuộc sống được thể hiện 
qua bài hát Tuổi đời mênh mông của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

Bài hát có 3 đoạn. Đoạn I từ Máy và tóc em bay đến tình yêu. Đoạn 2 từ Thời thơ ấu 
đến yêu đời thiết tha. Đoạn 3 từ Bao đường phố đến như sóng đùa biển khơi. 


Âm nhạc đoạn 3 tái hiện nguyên dạng đoạn I. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc bài hát Tuổi đời mênh mông. 


2. Kể tên một số bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 


61 


Tiết 30 
- Ôn tập bài hát : Tuổi đời mênh mông 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 8 
Tập đọc nhạc : TĐN số 8 
Thầy cô cho em rnùa xuân 
(Trích) 


Vừa phải Nhạc và lời : VŨ HOÀNG 


=========--- 


Một bông hổng em dành tặng cô. Một bài 


DƯ ĂS. x4 sk Em s- 


ca hát riêng tặng thây. Những món quà bé nhỏ đơn 


=========-. 


sơ. Nhưng chứa chan niểm kính yêu vô bờ... 


* Nhận xét TDN số 


- Về cao độ : gồm có các nốt của thang Đô 5 âm. ===== 
sa 


- Về trường độ : gồm có nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, móc đơn chấm dôi, 
móc kép. 


- Trong bài có một dạng đảo phách : " R) b R, RU b | d | 


- Có dấu nối, dấu luyến và nhịp lấy đà. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tập biểu điễn bài hát Tướổï đời mênh mông. 


2. Tập đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 4TÐN số 8 và ghép lời ca. 


62 


Tiết 31 
-Ôn tập bài hát : Tuổi đời mênh mông 
-Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8 
-Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn 


Âm nhạc thường thức 
SƠ LƯỢC VỀ MỘT VÀI THÊ LOẠI NHẠC ĐÀN 


Nhạc đàn (nhạc không lời) là một lĩnh vực quan trọng trong nghệ thuật âm nhạc. 
Nhạc đàn được diễn tấu bằng một nhạc cụ, một số nhạc cụ hoặc cả một dàn nhạc. 


Âm nhạc truyền thống của dân tộc ta cũng có những tác phẩm nhạc không lời 
còn lưu giữ đến ngày nay như Lưu fhuý, Hành vân, Kim tiền, Cổ bản,... 


Âm nhạc Việt Nam hiện đại trong vài chục năm gần đây có những tác phẩm âm 


nhạc không lời của nhạc sĩ Việt Nam sáng tác. Nhiều bài đã được trình diễn trên 
sân khấu và giới thiệu trên các phương tiện phát thanh, truyền hình.... 


Cũng như nhạc hát, nhạc đàn bao gồm nhiều thể loại như : 


- Ca khúc, vũ khúc được chuyển soạn cho nhạc cụ độc tấu hoặc hoà tấu. Ví dụ : 
Bài ca hỉ vọng (Văn Ký) được chuyển soạn cho đàn ghi-ta, 2u kích sông Thao 
được chuyển soạn cho dàn nhạc dây,... 


63 


- Bài ca không lời là những tiểu phẩm viết cho nhạc cụ rất gần với giai điệu bài hát. 

- Những tác phẩm khí nhạc nhỏ viết cho một cây đàn độc tấu hoặc dàn nhạc 
biểu diễn. 

- Những tác phẩm khí nhạc lớn gồm nhiều chương, mỗi chương thể hiện một 
nội dung tình cảm nhất định như bản xô-nát (sonate), bản giao hưởng (sym- 
phonie), bản công-xéc-tô (concertO),... 

Các phòng hoà nhạc lớn trên thế giới vẫn thường xuyên trình diễn các bản xô-nát, 
công-xéc-tô và giao hưởng của những nhạc sĩ cổ điển, cận đại và hiện đại. Các 
chương trình hoà nhạc đó thu hút đông đảo công chúng mến mộ, đến thưởng thức 
loại âm nhạc mang tính bác học này. 


Tiết 32 
ÔN TẬP 
1, Ôn tập hai bài hát 


- Ngôi nhà của chúng ta 


-Tuổi đời mênh mông 
2. Ôn tập Tập đọc nhạc 
TĐN số 7, số § 
* Ghỉ nhớ cách thể hiện 


a) Âm hình tiết tấu có trong TÐN số 7 : 
?2|7222|24 }|J322|2 + 


b) Âm hình tiết tấu có trong TĐN số § : 


tJ2|}*2222 |2 


BÀI ĐỌC THÊM 


SƠ LƯỢC VỀ NHẠC GIAO HƯỚNG 


Gốc của từ giao hưởng (symphonie) có nghĩa là sự hoà hợp 
của các âm thanh. Ngày nay, khi nghe tới danh từ giao hưởng 
là người ta nghĩ ngay tới bản nhạc lớn trình diễn trên sân 
khấu với sự tham gia của nhiều loại nhạc cụ và có khi có cả 
giọng hát nữa. Chính vì thế mà giao hưởng có ưu thế hơn hẳn 
sơ với tất cả những loại nhạc khác vì âm lượng dồi dào, âm 
sắc phong phú, quy mô cấu tạo bản nhạc đồ sộ và khả năng 
phát triển kịch tính rất cao. Sự ra đời của nhạc giao hưởng 
làm cho nghệ thuật âm nhạc có khả năng đề cập tới nhiều 
vấn đề quan trọng và phức tạp trong đời sống xã hội và tâm 
hồn con người, mà hầu như trước đó nghệ thuật này coi như 


hông có khả năng biểu hiện. 


Không phải ngẫu nhiên mà nhạc giao hưởng có được sức 


sống như hiện tại, nó cũng phải trải qua một quá trình chọn 
lọc khoảng trên hai thế kỉ nay. Hồi đầu thế kỉ XVII, 
giao hưởng chỉ là một bản nhạc mở đầu cho vở nhạc kịch ở 
Ý (I-ta-li-a), gồm có 3 chương. Cuối thế kỉ XVIH, giao 
hưởng mới dân tách khỏi nhạc kịch trở thành một tác phẩm 
độc lập và phổ biến khắp châu Âu, tạo nên nhiêu trường phái 
khác nhau. Điển hình là trường phái Viên, Pa-ri và Man-gây 
(một thành phố Tây Nam nước Đúc). Người biết tổng hợp 
các nét ưu tú của các trường phái trên và sáng lập ra trường 
phái giao hưởng có ý nghĩa trên toàn thế giới (trường phái 
cổ điển Viên) là nhạc sĩ Hay-đơn (1732 - 1809) người Áo. 
Ông được mệnh danh là “cha đẻ của giao hưởng”. 


Kếtục Hay-đơn là Mô-da (1756. - 1791), cũng là người Áo. 
Nhưng người có công lớn nhất trong việc làm cho trường 
phái Viên trở thành bất hủ là nhạc sĩ vĩ đại người Đức : 


65 


35 NĂM 
IMitiiIIfl lìỊPNHfti 
\IfIIIMI I559.4 


Bét-tô-ven (1770 - 1827). Kể từ đó, cơ cấu thông thường của giao hưởng gồm 
4 chương : chương đầu nhanh, âm nhạc căng thẳng, kịch tính thể hiện rõ rệt. 
Chương hai chậm, nét nhạc trữ tình, bay bổng hoặc trầm lạng sâu sắc. Chương ba 
thường là điệu nhảy mơ-nuy-ét (điệu nhảy nhịp c Pháp) hoặc xkéc-dô {scherzo) 
với nét nhạc hóm hỉnh đôi khi có pha chút hài hước, châm biếm. Chương bốn là 


chương tổng kết các chương đầu, âm nhạc thường được thể hiện ở nhịp độ nhanh. 

Trong nhiều thế kỉ qua, các thế hệ nhạc sĩ trên thế giới đã sáng tạo nên rất nhiều bản 
giao hưởng có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Trong đó có Giao hưởng số 3, 
Giao hưởng số 5, Giao hưởng số 9 của Bềttô-ven, Giao hưởng số 8 của Su-be, 
Giao hưởng số 6 của Trai-cốp-xki, giao hưởng Hoang fưởng của Đéc-li-ô, Giao hưởng số 7 
của Sốt-xta-cô-vích,... 

Từ những năm 1959 - 1960, ở nước ta đã có dàn nhạc giao hưởng đầu tiên, các 
nhạc sĩ Việt Nam cũng đã sáng tác những bản giao hưởng. Bản giao hưởng đầu tiên 
của Việt Nam là bản Qué hương của nhạc sĩ Hoàng Việt. Âm nhạc giao hưởng và 
thính phòng Việt Nam so với thế giới còn rất non trẻ. 

Theo NGUYÊN XINH 
66 


Tiết 33, 34, 35 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 


1. Ôn tập các bài hát đã học trong năm 
~ Mùa thu ngày khai trường 
- Lí dĩa bánh bò 
- Tuổi hồng 
- Hồ ba lí 
~ Khát vụng mùa xuân 
- Nổi trống lên các bạn ơi 
- Ngôi nhà của chúng ta 
- Tuổi đời mênh mông 
* Chú ý các bài : 

-Tuổi hồng 
- Ngôi nhà của chúng ta 
- Lí đĩa bánh bò 


~ Khát vọng ma xuân 


2. Ôn tập Tập đọc nhạc 

- Luyện đọc thang 5 âm và 7 âm (âm chủ Đô). 

- Luyện đọc thang 5 âm và 7 âm (âm chủ La). 

Tập đọc các bài đã học trong năm. Chú ý các bài 4, 5, 6, 7. 
3. Âm nhạc thường thức 


Tìm hiểu về các nhạc sĩ : Trần Hoàn, Hoàng Vân, Phan Huỳnh Điểu, 
Nguyễn Đức Tòàn, Sô-panh và các tác phẩm được giới thiệu trong sách giáo khoa. 


67 


1. Thuật ngữ chỉ nhịp độ 


MỘT SỐ THUẬT NGỮ CHỈ NHỊP ĐỘ VÀ CƯỜNG ĐỘ 


Tiếng Ý (I-ta-li-a) Đọc là Ý nghĩa 
Lento Len-tô Rất chậm 
Andante Ăng-đăng-tê Chậm 
Moderato Mô-đê-ra-tô Vừa phải 
AIIegro A-lê-grô Nhanh 


Rallentando (Viết tắt : rall) |_ Ran-len-tan-đô 


A tempo 


A-tem-pô 


Chậm dân lại 
“Trở lại tốc độ cũ 


2. Thuật ngữ và kí hiệu chỉ cường độ 
Tiếng Ý (I-ta-li-a) Đọc là Viết tắt Ý nghĩa 
Piano Pi-a-nô p nhỏ 
Mezzo piano Mét-dô pi-a-nô mp nhỏ vừa 
Pianissimo Pi-a-nít-xi-mô DP rất nhỏ 
Forte Phoóc-tê f {0 
Mezzo forte Mét-dô phoóc-tê mỸ to vừa 
Fortissimo Phoóc-tít-xi-mô ff Tất tO 
Decrescendo Đê-crét-xen-đô ——— nhỏ dần 
Crescendo Crét-xen-đô =—_ to dần 


68 


BẢNG TỔNG HỢP CÁC GIỌNG TRƯỞNG VÀ GIỌNG THỨ 
TỪ KHÔNG ĐẾN BỔN DẦU HOÁ 


Giọng Đô trưởng và La thứ Giọng Son trưởng và Mi thứ 


nụ 
E——|-Z 


LÓ———m—— 
lo: 


Giọng Mi trưởng và Đô thăng thứ 


ty = 


Giọng Pha trưởng và Rê thứ 


'==—= 


Giọng Sĩ giáng trưởng và Son thứ Giọng Mi giáng trưởng và Đô thứ 


7 5/5 


69 


PHỤ LỤC 
NHỮNG BÀI HÁT CÓ THỂ BỔ SUNG, THAY THẾ 
HOẶC DÙNG CHO NGOẠI KHOÁ 


1. Khi vui xuân sang (Theo điệu “Tứ quý”, nhạc Chèo) 

2. Một thời để nhớ (Nguyễn Văn Hiện) 

3. Mùa hạ và những chùm hoa nắng (Nguyễn Thanh Tùng) 
4. Ước mơ xanh (Thy Mai) 

Š, Em đi trong tươi xanh (Vũ Thanh) 

6. Chiêu thu nhớ trường (Cao Minh Khanh) 


70 


Khi Uui xuân sang 


Theo điệu “Tứ quý ” - Nhạc Chèo 

Đặt lời : HOANG ANH 
Hơi nhanh - Vui - Rộn ràng =¬ 
$‡ z =5 z a—” § b xẺ s “——? 


Khi vui xuân sang ta hát vang muôn lời ca đón 


=_==========-= 


mửng năm mới đẹp sắc hoa trong mọi nh. A a 


s——® ==== —> F == 
a 


a a. Chào mùa xuân 


SE=========ễäễäễỗỗỗ 


trăm hoa đua nở khắp đất nước rộn ràng từ nơi 


t===-= 


làng quê thành phố cuộc đời mới thêm sáng tươi. A a 


—== 


¬ 


e4 
 >x1 

tư 
th 


Một thời để nhớ 


# Nhạc và lời : NGUYỄN VĂN HIẾN 


Vừa phải 
ri nem —_- 5= 


Hỡi cánh chim bay lưng trời. Hỡi áng mây 
(Những bóng cây) xanh sân trường. Ghế đá vấn 


=—“===——_= S=====-= 


trôi xa vời. Những lúc lang thang chân trời. Ai có 
vươngai chờ Bóng nắng ngẩn ngd bây giờ. Ai nhớ... 


1 h 2 Hết 
nhớ. Những bóng cây... 
=' Về thăm trường 
=— n 
s œ “ ca r2z => = =: =: = 
xưa. Nhớ cơn mưa năm nào. Nhìn sân trường 


xưa. Nhớ lúc bên nhau. Những thángnămbây giờ. 
Những tháng năm mong chờ. 


—_——=_ :: 
£ —¬= — 


Đã ga pha không ngờ. Những Hộ mơ bệ hồng 
Đã ¡ qua bao giờ. Những tháng năm tuổi hồng 
† 2 
: s t— 
~ =! 


ằ=ốỂ sao không nhới 
bao ước... „..mØ. (Nhạc......... $ 


“Ti 


Mùa hạ uà những chùm hoa nắng 


Nhạc và lời : NGUYỄN THANH TÙNG 


Vừa phải 
= ————— + ặ $ ; 
Em yêu một sớm quê hương hoa nắng sân 


'======-.===== 
trường đôi mắt biếế xanh. Lá bay, lá rơi rơi 


đầy Nắng ơi ước mơ thật nhiềumàu trắng thoáng qua 


In +— 
Š PHI š = = Bù - ° = ; Ẹ Ệ 
mau. Mây bay nào hồng đôi má mỗi khi hè 
} : hộ 
£ £ H—# Bì) § #— =') 
_===. =—= =— 
về chia taymái trường. Thầy cô và bao bạn bè. Những 
1. 


hb h— 
ề — — ===E—— ==. 
h HT mm... 
trang sách hồng nhỏ, sắc hoa nắng vàng. Em... 
2 
ắ E=" l ÿ—} 2 ? —== ; 
“ 7 
¬— # 
... VẰng. Hạt nắng tình bạn thiết tha là những cánh 
(La) là la la la la là la la 
; L==. Ệ ==: z ‡—Ÿ z 
hoa mỗi khi hè về. Hoa nắng đựng đẩy học 
la la la la la. Trong sáng cuộc đời học 
1, mm 


=. 
trò cả tuổi mộng mơ rớt xuống sân trường. La... 
trò cả tuổi mộng mơ hoa nắng rơi... ... đầy. 


HẾ) 


Uóc mở xanh 


Nhanh, vui 


Nhạc và lời : THY MAI 


==-=-- 


Tuổi thơ ta ca vang lên nhé cho tiếng hát vượt trùng 
(Cánh) chim câu đang bay trong nắng mang nhánh lá hoà bình 


==== 


= 


H <7 
dương. Tuổi thơ 
xanh. Thiết tha 


_, 


tạ ca vang 
trong tim bao 


: _,' 
lên nhé cho 
mong ước cho 


===== 


5 s=== ====. 


tiếng hát vang trời mây. 
trái đấtthêm màu xanh. 


Cùng ca vang lên cho nhịp nhàng. Bài 
Tuổi thơ như muônhoa trên cành. Tô 


—: ¬ — 


F:==—=. 


x" 


PI=: kủ 


ca sáng tươi huy hoàng. 
thắm ước mơ thanh bình. 


Cho trái đất mãi xanh một màu hoà 


z 


Vang mãi tiếng hát yêu hoà bình tuổi... 


——¬ E : 
s ====-=- —= | —=_=—=: 
bình với cánh chim câu. Cánh... „thơ trên khấp năm 
h 
s ——-= 3 3 : — = 


714 


Em ởi trong tưởi xanh 


Nhạc và lời : VŨ THANH 


ệtEESEEEEE=EEmi 


Em đitongtươi xanh chim hoà bình tung cánh. Mênh 


: E====..=.= 


=. k4 ở .. ø _——. 


mông một bầu trời ánh cờ sao lấp lánh. Em 


=====---.=.-== 


đi trong tươi xanh, thơm hương lúa bay quanh. Rừng 


Lộ 
Lễ 
§* ¡ J71/11211731112: 
T5 
Lễ 
Là 


vang ngản tiếng hát trong ánh nắng bình minh. Em 


EEEEREEErri2E=E= =2 


đi trong tươi xanh, bao la tình non nước. Vằng hào quang lung 


EƒEfT TH 31442 ¿2 


linh, trên sông núi quang vinh. Bầu trời xavẫy gọi xôn xao niềm mơ 


SA == | 


ước. Thênh thang đường em bước dưới sao bay đẹp bóng cờ. 


H) 


¬ 


Chiêu thu nhớ trường 


Nhạc và lời : CAO MINH KHANH 


&% Vừa phải - Tha tiết mã 
T 
h.-. & 
: - ) —m; = ø = t 
Mùa thu rơi lá vàng, sân trường nắng lung - linh. 
Mùa thu thaylá vàng, sân trường lá thu rơi. 
T 
— 
=ï==. na 
Đường xôn xao tới trường, hàng nón trắng nghiêng 
Đường vui bao phố phường, tà áo trắng bay 
T 
RÙ — 
ái) === ủ SE : J 3 
nghiêng. Mùa thu xanh ngắt trở ngàn hoa lá rung 
bay. Mùa thu trong tiếng g1 hàn me nói với 
BÙ 
Ấn, =: 3 3 3 à s-‡ ø ø Xã +8 
=— Ngập ngừng trong ánh mắt bâng khuâng khi chiểu 
ai. Mùa thu mang nỗi nhớ... 
+ Linh hoạt “~. 
rễ —y ỹ F li Ị Ẽ ỹ se: = 
†hu. Nhớ khi mùa thu tới lá rơi sân trường. 
ˆ , 

y—8—*# l : 
=== j ƒ£ + #122 
Nhớ mưa chiểu trong mắt long lanh mùa thu. 

F 
[ ” ZN 
= ===---.-= 
Nhớ những tà áo trắng bay trong thu chiểu. 8 
^ 
T h “—=—z £ 
Lộ ESa==i ÿ _==: ì 
Nhớ mái trường yêu dấu với bao mộng mơ. 
: b Bail... 
=—=—=-==_--—--- 
mái trường thân thiết bâng khuâng chiểu thu. 
6 


Chúng em được vui chơi dưới dáy biển 
Tranh màu nước của Bùi Tuấn Sơn, làng SOS Hải Phòng 


TRANG TRÍ QUẠT GIẤY 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
— Có nhiều loại quạt thường được tạo dáng và trang trí đẹp như quạt giấy, 
quạt nan,... 
~ Quạt giấy là loại quạt phổ biến, có dáng nửa hình tròn, được làm bằng nan 
tre và bồi giấy hai mặt. 


— Quạt giấy được trang trí bằng các hoạ tiết nổi. chìm khác nhau. có màu sắc 
đẹp dùng để quạt mát, treo trang trí hoặc dùng trong biểu diễn nghệ thuật. 


Hình 1. Quạt giấy 


79 


II— TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ QUẠT GIẤY 


1. Tạo dáng 
— Vẽ hai nửa đường tròn đồng tâm có kích thước và bán kính khác nhau (H.2a). 
— Tạo dáng như hình 2b rồi vẽ nan quạt. 


Hình 2. Cách tạo dáng quạt giấy 


2. Trang trí 
— Tìm bố cục theo các thể thức : đối xứng, không đối xứng, hoặc trang trí 
bằng đường diềm,... (H.3). 
— Tìm các hoạ tiết trang trí (hoa lá, mây nước, chim muông, rồng, phượng....). 


— Tìm màu phù hợp với nền và các hoạ tiết (có thể vẽ các hoạ tiết trang trí 


trên nền màu của giấy quạt). 


Hình 3. Một số cách trang trí quạt giấy 


80 


Hình 4. Bài vẽ của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Trang trí một quạt giấy có bán kính 12cm và 4cm. 


81 


SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÊ 


THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT (TỪ THỂ KÍXV ĐẾN ĐẦU THỂ KIXVIID) 


I- VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ 


— Sau khi đánh tan giặc Minh, nhà Lê đã xây dựng một chính quyền phong kiến 
trung ương tập quyền ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ. Nhà nước tập trung khôi 
phục sản xuất nông nghiệp, đắp đê và xây dựng những công trình thuỷ lợi lớn. 

— Nhà Lê là triều đại phong kiến tồn tại lau nhất và có nhiều biến động trong 
lịch sử xã hội Việt Nam (từng bị nhà Mạc chiếm quyền). Cuối triều Lê, các 
thế lực phong kiến Trịnh — Nguyễn cát cứ, tranh giành quyền lực và nhiều 
cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra. 


II~ SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÊ 
1. Nghệ thuật kiến trúc 

4) Kiến trúc cung đình 

Sau khi lên ngôi vua, Lê Lợi cho xây tiếp nhiều cung điện lớn ở Thăng Long 
như các điện Kính Thiên, Cần Chánh, Vạn Thọ,... 

Ngoài ra, nhà Lê còn cho xây dựng khu Lam Kinh tại quê hương Thọ Xuân. 
Thanh Hoá. Tuy các cung điện và lăng miếu ngày nay cồn lại không nhiều, song 
những dấu tích (nền, cột, tường đổ, các bậc thểm,...) cho ta thấy các công trình 
này có quy mô to lớn. 

b) Kiến trúc tôn giáo 

Nhà Lê để cao Nho giáo nên đã cho xây dựng những miếu thờ Khổng Tử, trường 
dạy Nho học ở nhiều nơi (trước đó chỉ có ở kinh đô). Nhà vua cho xây dựng lại 
Văn Miếu, mở mang Quốc Tử Giám, xây dựng đền thờ những người có công với 
đất nước (như Phùng Hưng, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai,...). 

Thời kì đầu, kiến trúc Phật giáo không phát triển. Đến thời Lê trung hưng, Phật 
giáo mới hưng thịnh. Nhiều ngôi chùa ở Đàng Ngoài được tu sửa hoặc xây dựng 
theo kiến trúc Phật giáo như Chùa Keo (Thái Bình), chùa Thái Lạc (Hưng Yên), 


82 


chùa Ngọc Khánh, chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), Chùa Mía, Chùa Thầy (Hà Tây*),... 
Ở Đàng Trong có chùa Bảo Quốc, chùa Thiên Mụ (Huế) ; chùa Chúc Thánh, chùa 
Kim Sơn, chùa Thanh Long Bảo Khánh (Hội An):... Ngoài ra, thời Lê còn có nhiều 
ngôi đình làng nổi tiếng như Chu Quyến (Hà Tây), Đình Bảng (Bắc Ninh),... 


Hình 1. Phong cảnh chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) 


2. Nghệ thuật điêu khắc và chạm khắc trang trí 

a) Điêu khắc 

Nói tới điêu khắc thời Lê phải kể đến những pho tượng đá tạc người và các con 
vật ở khu lăng miếu Lam Kinh. Kinh đô Thăng Long có các bệ rồng ở điện Kính 
Thiên, thành bậc đàn Nam Giao (ấp Thái Hà, Hà Nội). thành bậc ở Văn Miếu 
(Hà Nội)... 

Một số pho tượng đẹp còn lại đến ngày nay là tượng Phát bà Quan Âm nghìn mắt 
nghìn ray (chùa Bút Tháp, Bắc Ninh), tượng Quan Âm Thiên Phủ (chùa Kim Liên, 
Hà Nội) hay tượng Hoàng hậu, vua Lê Thần Tông (Chùa Mật, Thanh Hoá), 
Phật nhập Nát bàn (chùa Phổ Minh, Nam Định)... 


*Từ ngày 01-8-2008, theo Nghị quyết của Quốc hội, hợp nhất tỉnh Hà Tây vào Thành phố Hà Nội. 


83 


—-... —. 
Hình 2. Ngựa (đá) (Lăng vua Lê Thái Tổ, Thanh Hoá) 


b) Chạm khắc trang trí 

Nghệ thuật chạm khác trang trí thời Lê rất tỉnh xảo. Các thành bậc bàng đá, 
bia đá đều được chạm khắc hình rồng, sóng nước, hoa lá,... 

Cảnh sinh hoạt của 
nhân dân như các 
cảnh đấu vật, đánh 
cờ, trai gái vui đùa, 
chèo thuyền, uống 
rượu,... được chạm. 
khắc trên gỗ ở các 
đình làng. 

Các đòng tranh 
khắc gỗ Đông Hồ, 
Hàng Trống ra đời 
đã tạo ra những bức 
tranh dân gian đặc 
sắc, trở thành tài 
sản quý giá trong 
kho tàng nghệ thuật 
đân tộc. 


Hình 3. Trò chơi chồng người (gỗ) (Đình Tây Đằng, Hà Tây) 


84 


Hình 4. Trai gái vui đùa (gỗ) Hình 5 ' 
(Đình Hương Lộc, Nam Định) Chạm khắc trang trí trên bia (đá) 
3. Nghệ thuật gốm 
Đồ gốm thời Lê kế thừa tỉnh hoa của nghệ thuật gốm thời Lý — Trần nhưng 
có nét độc đáo, mang đậm chất dân gian. Gốm thời Lê vừa có nét trau chuốt, 
khoẻ khoắn qua cách tạo dáng, vừa có các hoạ tiết được thể hiện theo phong. 
cách hiện thực. 


Hình 6. Liễn (Gốm men xanh đồng) Hình 7. Lư hương (Gốm men rạn) 
(Thể kỉ XV - XVII) (Thế kỉ XVII) 


85 


Hình 8. Choé (Gốm men rạn) (Thế kỉ XVIII) 


4. Đặc điểm của mĩ thuật thời Lê 


Nghệ thuật chạm khắc, nghệ thuật gốm và tranh dân gian đã đạt tới mức điêu 
luyện, giàu tính dân tộc. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy kể tên những công trình kiến trúc tiêu biểu thời Lê. 
2. Hãy kể tên một số tác phẩm điêu khắc và chạm khắc trang trí tiêu biểu thời Lê. 
3. Gốm thời Lê có những đặc điểm gì khác với gốm thời Lý - Trần ? 


86 


\ 
Gỗ BÀI 3 ĐỀ TÀI PHONG CẢNH MÙA HÈ 
® 


1~ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 
— Phong cảnh mùa hè ở thành phố. thôn quê, ở vùng rừng núi, miền biển,... 
— Có nhiều bức tranh nổi tiếng về phong cảnh mùa hè của các hoạ sĩ trong và 
ngoài nước như : Chiểu vàng, tranh sơn mài của Dương Bích Liên ; Mặt rời 
mọc ở Xanh Rê-mi, tranh sơn đầu của Van Gốc (Hà Lan) ;.... 
— Cảnh vật mùa hè thường có sắc thái và màu sắc phong phú, gây ấn tượng 
mạnh mẽ hơn so với cảnh vật các mùa khác. 


Chiều vàng, 1962. Tranh sơn mài của Dương Bích Liên 


§7 


về 


_— 
THẾ ÑS ` 


XU 
đội 


Mặt trời mọc ở Xanh Rê- mi. Tranh sơn dầu của Van Gốc 

II- CÁCH VẼ 
1, Tìm, chọn nội dung 

Chọn cảnh mà em yêu thích để vẽ (có thể là những cảnh mà em thường gặp 
ngay trên quê hương mình). 
2. Bố cục 

Bố cục tranh cần hài hoà giữa mảng chính và mảng phụ nhằm làm rõ chủ để 
nội dung của tranh. Không nên vẽ các hình rời rạc, mà cần sắp xếp để cảnh vật 
cÓ xu, có gần gắn bó với nhau, lầm tôn vẻ đẹp của tranh. 
3. Hình ảnh 

Chọn lọc các hình ảnh tiêu biểu phù hợp với phong cảnh nông thôn, thành phố, 
miền núi,... 
4. Màu sắc 

Màu sác có vai trò rất quan trọng, làm cho tranh gần gũi với sác thái của thiên 
nhiên và cảm xúc của người vẽ. Vì vậy, khi vẽ cần chú ý : 

— Vẽ màu sao cho thể hiện được đặc điểm của vùng, miền. 

— Màu cần có đậm, nhạt, có hoà sắc. 


88 


Hiểu : “2 ˆ 


Chiểu vàng. Tranh sơn dầu của Nguyễn Văn Nghinh 


Mùa sen. Tranh sơn dầu của Đàm Luyện 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Vẽ một bức tranh phong cảnh mùa hè. 


89 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


— Chậu cảnh có nhiều loại với nhiều hình đáng khác nhau : loại to, nhỏ, loại 
cao, thấp, loại miệng hình tròn, hình đa giác đều,... 

— Một số nơi sản xuất chậu cảnh nổi tiếng ở nước ta là : Bát Tràng (Gia Lâm, 
Hà Nội), Đông Triều (Quảng Ninh), Đồng Nai, Bình Dương,... 


Hình 1. Một số chậu cảnh (ảnh) 


II— CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ CHẬU CẢNH 


1. Tạo dáng 
— Phác khung hình và đường trục để tìm dáng chậu (cao, thấp, rộng, hẹp). 


Hình 2. Khung hình chậu cảnh 


— Tìm tỉ lệ các phần (miệng, cổ, thân,...) và vẽ hình đáng chậu. 


tin 


Hình 3. Tạo dáng chậu cảnh 


2. Trang trí 
— Tìm bố cục và hoạ tiết trang trí thân chậu. 


Hình 4. Trang trí chậu cảnh 


— Tìm màu của hoạ tiết và thân chậu sao cho hài hoà (không nên dùng quá 
nhiều màu). 


91 


Hình 5. Một số dâng chậu cảnh (tham khảo) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Tạo đáng và trang trí một chậu cảnh. 


92 


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 


BÀI 3 z ¬ Sa 3 
kì CỦA MĨ THUẬT THƠI LỄ 


1~ KIẾN TRÚC 


Chùa Keo ở huyện Vũ Thư, Thái Bình, là một trong những đỉnh cao của nghệ 
thuật kiến trúc Phật giáo. Chùa được xây dựng từ thời nhà Lý, sau đó được tu 
sửa lớn vào đầu thế kỉ 
XVII, song cơ bản văn giữ 
được kiểu dáng ban đầu. 

Toàn bộ khu chùa gồm 
154 gian (hiện còn 128 
gian), có tường bao quanh 
bốn phía. Bên trong là các 
công trình kiến trúc nối 
tiếp nhau trên đường trục : 
Tam quan nội — khu Tam bảo 
thờ Phật, khu Điện thờ 
Thánh, cuối cùng là gác 
chuông. Những công trình 
này có các độ gấp mái liên 
tiếp với độ cao tăng dần và 
cao nhất là gác chuông, 
cao khoảng 12m. 


Gác chuông chùa Keo là 
một công trình kiến trúc 
bằng gõ tiêu biểu, có cách 
lắp ráp, kết cấu vừa chính 
xác vừa đẹp về hình dáng, 
xứng đáng là công trình 
kiến trúc nổi tiếng của nền da SS 
nghệ thuật cổ Việt Nam. Hình 1. Gác chuông (Chùa Keo, Thái Bình) 


93 


1I~ ĐIÊU KHẮC VÀ CHẠM KHẮC 
TRANG TRÍ 


1. Điêu khắc 
Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt 
nghìn tay (chùa Bút Tháp, Bắc Ninh) 
bằng gỗ, được tạc vào năm 1656 là 
pho tượng đẹp nhất trong số các 
tượng Quan Âm cổ ở Việt Nam. 
Đây là tượng Đức Phật với 
42 tay lớn và 952 tay nhỏ, ẨẨ 
toạ lạc trên toà sen cao 
2m (cả bệ cao 3,7m). 
Tượng đã được các 
nghệ nhân xưa thể hiện 
bằng nghệ thuật điêu 
luyện, kĩ thuật tỉnh 
xảo, điễn tả được vẻ 
đẹp tự nhiên, hài hoà, 
thuận mắt. Tượng thể 
hiện tư thế thiền định, 
các cánh tay đưa lên 
trông như đoá sen đang 
nở. Vòng ngoài là những 
tay nhỏ (trong mỗi lòng bàn 
tay có một con mắt) tạo thành 
vòng hào quang toả sáng xung 
quanh pho tượng. Toàn bộ tượng 
là một thể thống nhất trong cách 
diễn tả đường nét và hình khối 
khiến cho tác phẩm tránh được 
sự đơn điệu của phần lớn các 
pho tượng Phật. 


Hình 2 
Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt 
nghìn tay (Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh) 


94 


2. Chạm khắc trang trí 

Hình tượng con rồng trên bia đá 

Thời Lê có nhiều bia đá được chạm khắc nổi, trang trí hình rồng bên cạnh các 
hoạ tiết sóng, nước, hoa, lá,... 


Trên bia lãng vua Lê Thái Tổ, ở cả hai mặt trên trán bia được chạm khắc hàng 
chục hình rồng lớn nhỏ. Sự tái hiện hình rồng thời Lý — Trần đã đạt đến mức 
hoàn chỉnh. 


Nhìn chung, hình rồng trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam cho đến nửa đầu 
thời Lê vẫn là hình rồng có đặc điểm rất riêng. Còn ở nửa sau thời Lê, hình 
rồng có dáng vẻ mạnh mẽ gần như trở thành hình mẫu chủ yếu của nghệ thuật 
thời Lê (H.3, 4, 5). 


Hình 3. Hình rồng (bia Vĩnh Lăng) 


Hình 4. Hình rồng (mặt trước bia Vĩnh Lăng) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy giới thiệu một số nét về kiến trúc Chùa Keo. 
2. Miêu tả một số đặc điểm của tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. 
3. Hình rồng trong chạm khắc trang trí trên đá của thời Lê có những đặc điểm gì ? 


95 


TRÌNH BÀY KHẨU HIỆU 


VÉ TRANG TRÍ 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


— Khẩu hiệu là một câu ngắn gọn mang nội dung tuyên truyền, cổ động, được 
trình bày trên nền vải, trên tường hoặc trên giấy. 
— Khẩu hiệu đẹp phải có bố cục chặt chẽ, kiểu chữ, màu sắc phù hợp với nội 
dung (H.1). 
— Có nhiều cách trình bày khẩu hiệu : 
+ Trình bày trên băng đài. 
+ Trình bày trong mảng dạng hình chữ nhật đứng. 


RA SỨP THỊ ĐUA HỌC 


RA SỨC THỊ ĐUA HỌC TẬP TỐT 


9 


Hình 1. Gợi ý một số cách trình bày một khẩu hiệu 


96 


+ Trình bày trong mảng dạng hình chữ nhật năm ngang. 
+ Trình bày trong mảng dạng hình vuông. 


Lưu ý : Không nên trình bày khẩu hiệu như hình 3a,b. 


RA SỨC THỊ ĐUA THỊ ĐUA 
HỌC TẬP TỐT [|-----' 


b) 
Hình 2. Trình bày một khẩu hiệu trên hai khuôn khổ khác nhau. 


RA SỨC THÍ 
ĐUA HỌC 


TẬP TỐT 


8) 


Hình 3. Bố cục không đẹp, xuống dòng chưa hợp lí 


II~ CÁCH TRÌNH BÀY KHẨU HIỆU 


— Sắp xếp chữ thành dòng (1. 2, 3.... dòng). Chọn kiểu chữ cho phù hợp với 
nội dung. 


— Ước lượng khuôn khổ của dòng chữ (chiều cao, chiều ngang). 
— Vẽ phác khoảng cách của các con chữ. 

— Phác nét chữ, kẻ chữ và hình trang trí (nếu cần). 

— Tìm và vẽ màu chữ, màu nền và hoạ tiết trang trí. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Kẻ khẩu hiệu : “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tuỳ chọn trong các 
khuôn khổ : 10 x 30em hoặc 20 x 30cm hay 20 x 20cm. 


Đĩ 


Ï VẼ TĨNH VẬT (LỌ VÀ QUẢ) 


VẼ THEO MẪU (Tiết 1 - Vẽ hình) 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
— Hình dáng chung và đặc điểm 
của mẫu (lọ và quả). 
— Cách sắp đặt giữa lọ và quả. 
— Độ đậm nhạt của lọ, quả và nền. 


Hình 1. Lọ và quả. Bài vẽ của học sinh 


98 


II~ CÁCH VẼ HÌNH 
— Ước lượng chiều cao, chiều ngang của mẫu để tìm tỉ lệ chung. 
— Vẽ phác hình lọ và quả vào trang giấy cho cân đối (H.2a). 
— Ước lượng tỉ lệ của lọ, quả và vẽ hình bằng các nét thắng mờ. 
— Tìm kích thước của lọ (miệng, cổ, vai, thân, đáy), của quả và vẽ hình (H.2b), 
— Quan sát mẫu, điều chỉnh tỉ lệ và vẽ chỉ tiết (H.2c). 


Chú ý : Nét vẽ nên có đậm, nhạt cho bài vẽ sinh động. 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ hình 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Vẽ tĩnh vật : lọ và quả (vẽ hình). 


Tĩnh vật (tham khảo) 


99 


BÀI 8 VẼ TĨNH VẬT (LỌ VÀ QUẢ) 
(Tiết 2 — Vẽ màu) 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
— Màu sắc chính của mẫu (lọ, quả, nền). 


— Các độ đậm nhạt của mẫu. 


Quả và bình. Tranh sơn dầu của Pôn Xê-dan 


II- CÁCH VẼ MÀU 
— Nhìn mẫu để phác hình. 
— Phác các mảng màu đậm, nhạt chính ở lọ, quả, nền. 
— Vẽ màu, điều chỉnh cho sát với mẫu. 
LiựM ý : 
— Các vật đặt cạnh nhau, màu sắc sẽ có ảnh hưởng qua lại. 
— Cần vẽ màu có đậm, có nhạt để tạo không gian cho tranh. 


100 


o) Đẩy sâu đ) Hoàn thành 
Cách vẽ màu 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Vẽ tĩnh vật : lọ và quả (vẽ màu). 


Tĩnh vật lÑ 
Tranh của 
hoạ sĩ người Nga 


Ạ 
In R ` ` : ` 
s6 BÀI 9. ĐỂTÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 


I~ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Có thể vẽ nhiều tranh với nội dung khác nhau về Ngày Nhà giáo Việt Nam (20 — 11) 
Ví dụ : 


— Học sinh tặng hoa thầy giáo, cô giáo. 


— Những hoạt động thể thao, văn nghệ để chào mừng ngày 20 — II. 
— Vẽ chân dung thầy giáo, cô giáo,... 


Đề tài này rất phong phú, chọn nội dung mà mình yêu thích để vẽ. 


Chúc mùng cô giáo nhân ngày 20 — T1. Tranh màu bột của học sinh 


102 


II~ CÁCH VẼ TRANH 


— Tìm chọn nội dung. 


— Sấp xếp các hình ảnh | 


(bố cục) sao cho có 
chính, có phụ để diễn tả 
nội dung đề tài. 

= Màu sắc trong sáng, 
phù hợp với nội dung 
của tranh. 


Chúc mừng cô giáo nhân ngày 20 - 11 
Tranh sáp màu của học sinh 


Chúng em chúc mừng cô giáo nhân ngảy 20 - T1. Tranh sáp màu của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Vẽ một bức tranh đề tài N 


gày Nhà giáo Việt Nam (khổ giấy A4 hoặc A3). 


103 


SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT VIỆT NAM 


_ GIAI ĐOẠN 1954 ~ 1975 


1- VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết. Đất nước ta 
tạm bị chia làm hai miền. Miền Bắc bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam 
tiếp tục đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai để hoàn thành cuộc 
cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Năm 1964, đế quốc Mĩ mở rộng 
chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Cùng với quân dân cả nước, các hoạ sĩ cũng tích 
cực tham gia vào mặt trận sản xuất và chiến đấu. Những tác phẩm của họ đã phản 
ánh sinh động khí thế xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. 
II- THÀNH TỰU CƠ BẢN CỦA MĨ THUẬT CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

Sau ngày hoà bình lập lại ở miền Bắc, các hoạ sĩ có nhiều điều kiện, thời gian để 
sáng tác hơn. Các cuộc triển lãm mĩ thuật ở trong và ngoài nước đã khẳng định 
những thành tựu nghệ thuật của họ. Nên mĩ thuật Việt Nam phát triển cả về chiều 
sâu lân chiều rộng, hình thành đội ngũ đông đảo các hoạ sĩ sáng tác. 

Về thể loại và chất liệu, các hoạ sĩ đã nghiên cứu những chất liệu và cách diễn 

tả mới làm phong phú thêm cho nghệ thuật dân tộc. 

— Sơn mài là chất liệu truyền thống đã được các hoạ sĩ không ngừng tìm tòi, sáng 
tạo. Những tác phẩm sơn mài thành công là : Tá nước đồng chiêm của 
Trần Văn Cẩn, Bình mình trên nông trang của Nguyễn Đức Nùng, Tổ đổi công 
miền núi của Hoàng Tích Chù, Nông dân đấu tranh chống thuế của 
Nguyễn Tư Nghiêm, 7ze của Trần Đình Thọ, Nhớ một chiêu Tây Bắc của 
Phan Kế An, Trái tim và nòng súng của Huỳnh Văn Gấm và các tranh sơn khắc 
như 7hón Vĩnh Mốc của Huỳnh Văn Thuận,... 

— Trải qua quá trình phát triển, tranh lụa đã có những đổi mới về kĩ thuật cũng 
như về nội dung đề tài. Các bức tranh : Được øuàz của Nguyễn Tiến Chung, 
Ghé thăm nhà của Trọng Kiệm, Về nông thôn sản xuất của Ngô Minh Cầu, 
Bữa cơm mùa thắng lợi của Nguyễn Phan Chánh, Làng ven múi của Nguyễn 
Thụ,... là những tác phẩm được công chúng đánh giá cao. 

— Kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tranh khắc gỗ xuất hiện với diện 
mạo phong phú hơn về đề tài và cách thể hiện. Các bức tranh Mùœ xuân của 


104 


Nguyễn Thụ, ẹ con của Đỉnh Trọng Khang, Chùa Táy Phương của 
Trân Nguyên Đán, Ông cháu của Huy Oánh, Ba £hế hệ của Hoàng Trầm,... đã 
có vị trí xứng đáng trong nền mĩ thuật hiện đại Việt Nam. 

— Tuy sơn đầu là chất liệu của phương Tây du nhập vào nước ta nhưng đã được 
các hoạ sĩ Việt Nam sử dụng rất thành thạo và có hiệu quả, vì thế tranh sơn đầu 
có sắc thái riêng biệt và mang đậm tính dân tộc. Các bức tranh : Mội buổi cày 
của Lưu Công Nhân, Đôi eo của Lương Xuân Nhị, Băng chuyền trên mỏ Đèo 
Nai của Nguyễn Tiến Chung, Công nhân cơ khí của Nguyễn Đỗ Cung, Tiếng đàn 
bâu của Sĩ Tốt, Phố Hàng Máắm và các tranh vẽ phố Hà Nội của Bùi Xuân Phái, 
Thanh niên Thành đồng của Nguyễn Sáng,... là những tác phẩm thành công về 
nghệ thuật và cách sử dụng chất liệu sơn dầu. 

— Màu bột là chất liệu phù hợp với điều kiện Việt Nam, dễ bảo quản và có khả năng 
diễn tả phong phú. Các tranh : Đền Voi phục của Văn Giáo, Mùa xuân trên bản của 
Trần Lưu Hậu, Aø làng của Phan Thị Hà,... đã chứng minh điều đó. 


Cùng với hội hoạ, điêu khác hiện đại Việt Nam với nhiều chất liệu : gõ, đá, thạch cao, 
xi măng, đồng,... đã có nhiều tác phẩm thành công, phản ánh được hiện thực xã 
hội. Các bức tượng : Nắm đất miền Nam của Phạm Xuân Thi, Liệt sĩ hị Sáu 
của Diệp Minh Châu, Chiến thắng Điện Biên Phi của Nguyễn Hải, Vân dại của 
Lê Công Thành, Vớ/ chông của Phạm Mười,... là những tác phẩm được đánh giá 
cao về chất lượng nghệ thuật. 


Nhớ một chiều Tây Bắc. Tranh sơn mài của Phan Kế An 


105 


Nắm đất miền Nam 
Tượng thạch cao 
của Phạm Xuân Thì 


Bình minh trên nông trang. Tranh sơn mài của Nguyễn Đức Nùng 


Con đọc bầm nghe 
Tranh lụa của Trần Văn Cẩn 


—_==._....=. 
Một buổi cày. Tranh sơn dầu của Lưu Công Nhân 


107 


Mẹ con 
Tranh khắc gỗ màu 
của Đinh Trọng Khang 


Trái tim và nòng súng. Tranh sơn mài của Hưỳnh Văn Gấm 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Trình bày vài nét khái quát về bối cảnh xã hội và sự phát triển của mĩ thuật 
Việt Nam giai đoạn 1954 — 1975. 
2 


2. Hãy nêu một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của nên mĩ thuật Việt Nam 
giai đoạn 1954 - 1975, 


108 


Ó BÀI 11 | TRÌNH BÀY BÌA SÁCH 


| Ệ 


1~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
— Bìa sách thể hiện nội dung tác phẩm qua 
cách trình bày : hình vẽ, chữ và màu sắc. 
— Có nhiều loại bìa sách (H.1). 
— Trên bìa sách thường có : 
+ Tên cuốn sách ; 
+ Tên tác giả ; 
+ Tên nhà xuất bản và biểu trưng ; 
+ Hình minh hoạ (tranh, ảnh, hình vẽ). 


— Có nhiều cách trình bày bìa sách : bìa 
sách chỉ có chữ, bìa sách vừa có chữ, vừa 
có hình trang trí.... 


TRE CÓC | 


Hình 1. Một số bìa sách 


109 


II~ CÁCH TRÌNH BÀY BÌA SÁCH 
— Xác định loại sách (sách thiếu nhi, sách văn học, sách giáo khoa,...). 
— Tìm bố cục : phân mảng hình, mảng chữ (H.2). 


Cự) 


Hình 2. Cách sắp xếp mảng hình, mảng chữ 


— Tìm kiểu chữ và hình minh hoạ cho phù hợp nội dung. 
— Tìm màu : màu sắc của bìa sách phải phù hợp với nội dung, trang nhã hay rực 
rỡ, tuỳ thuộc vào ý định thể hiện của người vẽ. 


Hình 3. Màu của bìa sách 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Trình bày một bìa sách có kích cỡ : 14,5x 20,5em ; tên sách tự chọn. 


110 


ĐỀ TÀI GIA ĐÌNH 


I~ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 
Nên tìm những nội dung có hình ảnh sinh hoạt gia đình quen thuộc như 
— Bữa cơm gia đình ; 
— Một ngày vui (sinh nhật, đón xuân,...) ; 
— Thăm ông bà ; 
— Sắp đặt đồ đạc trong căn phòng ; 
— Đón khách thăm gia đình. 


Nhà em đón Tết. Tranh màu nước của học sinh 


Gia đình nhà Thỏ. Tranh xé, dán giấy màu của học sinh 


II- CÁCH VẼ TRANH 
— Khi đã chọn được nội dung, 
cần tiến hành vẽ như đã hướng 

dẫn ở các bài trước. 


— Nếu có điều kiện nên tậ 


dụng và làm quen với các c 
liệu khác như màu nước, 
mầu bột. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh đề tài 
Gia đình. Vẽ màu theo ý thích. 


Gia đình hạnh phúc 
Tranh bút dạ của học sinh 


BÀI 13. GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
— Mỗi người đều có một khuôn mặt riêng : hình trái xoan, hình dạng tròn hoặc 
vuông chữ điền.... 
— Tỉ lệ các bộ phận trên mặt mỗi người : trán, mắt, mũi, miệng,... khác nhau 
(to, nhỏ, đài, ngắn, rộng, hẹp....). 
— Đôi mắt, vẻ mặt thường biểu hiện cảm xúc và tình cảm của con người (vui, 
buồn, tức giận). 


Hình 1. Một số hình khuôn mặt người 


113 


II - TỈ LỆ MẶT NGƯỜI 
Qua nghiên cứu, người ta đã tìm ra tỉ lệ chung cho các bộ phận trên mặt người 
như sau : 
1. Tỉ lệ các bộ phận chia theo chiều dài của mặt 
— Tóc (từ trán đến đỉnh đầu). 
— Trán : bằng khoảng 1/3 chiều dài khuôn mặt. 
— Mắt : ở vào khoảng 1/3 từ lông mày đến chân mũi. 
— Miệng : ở vào khoảng 1/3 từ chân mũi đến cằm. 
~— Tai : dài bằng khoảng từ ngang lông mày đến chân mũi. 
2. TỈ lệ các bộ phận chia theo chiều rộng của mặt 
— Khoảng cách giữa hai mắt bằng khoảng 1/5 | 
chiều rộng khuôn mặt, 
— Chiều dài con mắt bằng khoảng 1/5 chiều 
rộng khuôn mặt. 
- Thái dương bằng khoảng I/5 chiều rộng 
khuôn mặt. 


— Mũi thường rộng hơn khoảng cách giữa hai 
mắt ; Miệng rộng hơn mũi. 

Lưu Ý : 

— Khi vẽ cần quan sát tìm ra tỈ lệ các bộ phận trên 
nết mặt của người mẫu. Ví dụ : trấn cao, trần 
thấp ; mũi dài, mũi ngắn ; mắt to, mắt nhỏ ; Hình 2.Tỉ lệ các bộ phận 
miệng rộng, miệng hẹp,... TIÊN|KHUOTHTỆP 


— Trẻ em : lông mày ở khoảng giữa chiều dài của đầu (H.3a). Người lớn, mắt 
ở giữa chiều dài của đầu (H.3b). 


a) Trẻ em b) Người lớn 
Hình 3. Tỉ lệ các bộ phận trên khuôn mặt của trẻ em và người lớn 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Hãy quan sát khuôn mặt bạn của mình để tìm ra các tỉ lệ của mắt, mũi, miệng... 


114 


Bài tham khảo 
TẬP VẼ CÁC TRẠNG THÁI TÌNH CẢM THỂ HIỆN TRÊN NÉT MẶT 


QUAN SÁT, NHẬN XÉT 

Trạng thái tình cảm thường được thể hiện trên nét mặt : khi vui, buồn, tức 
giận ; lúc đăm chiêu suy nghĩ hay thờ ơ, lạnh nhạt... Vì vậy, chỉ nhìn vào nét 
mặt mỗi người, ta cũng có thể biết được tâm trạng của họ lúc đó như thế nào. 


Gia-pô-rô-giơ viết thư cho vua Thổ Nhĩ KÌ. Trích đoạn tranh sơn dầu của Rê-pin 


115 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
— Quan sát sự thay đổi trên nết mặt của bạn bè, của người thân trong gia đình. 
— Nhận xét trạng thái tình cảm của các nhân vật ở bức tranh Gia-pô-rô-giơ viết 
thư cho vua Thổ Nhĩ Kì trang 115. 
— Tập vẽ các trạng thái tình cảm trên một số hình dạng khuôn mặt ở hình 2. 


Hình 1. Nét mặt và sự biểu hiện nội tâm 


Hình 2. Một số hình dạng khuôn mặt 


Lm ý + 
+ Vẽ hình to hơn ra giấy A4 (nếu có điều kiện). 


+ Vẽ : mắt, mũi, miệng,... sao cho mỗi nhân vật thể hiện được trạng thái tình 


cảm khác nhau (vui, cười, buồn, trầm ngâm, suy nghĩ, cau có, tức giận,...). 
+ Vẽ thêm tóc, tai,... cho phù hợp với nhân vật (đàn ông, đàn bà, người già, 
trẻ con). 


116 


MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU 
CỦA MĨ THUẬT VIỆT NAM 
GIẢI ĐOẠN 1954~ 1975 


1. Hoạ sĩ Trần Văn Cẩn với bức tranh sơn mài Tát nước đồng chiêm 


Hoa sĩ Trần Văn Cẩn (1910 — 1994) sinh tại Kiến An, Hải Phòng. Ông 
tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương khoá 1931 - 1936. Cách 


mạng tháng Tám thành công, ông tham 
gia vào các hoạt động của Hội Văn hoá 
cứu quốc. Kháng chiến toàn quốc bùng 
nổ, hoạ sĩ đã lên chiến khu Việt Bắc vừa 
dạy học vừa vẽ được khá nhiều kí hoạ. 
Hoà bình lập lại, ông sáng tác nhiều bức 
tranh nổi tiếng như : Con đọc bẩm nghe 
(lụa), Nữ dân quân miền biển (sơn đầu), 
Mùa đông sắp đến (sơn mài),... 


Hoa sĩ Trần Văn Cẩn là một nghệ sĩ sáng 
tác, đồng thời là một nhà sư phạm, 
nhà quản lí. Ông là Tổng thư kí Hội Mĩ thuật, 
là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mĩ thuật 
Việt Nam trong một thời gian dài và được 
Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao 
quý, trong đó có Giải thưởng Hồ Chí Minh 
về Văn học — Nghệ thuật. 


Hoa sĩ Trần Văn Cẩn (1910 — 1994) 


Hoa sĩ Trần Văn Cẩn sáng tác bức tranh sơn mài Tát nước đồng chiêm năm 1958. 
Tác phẩm đã bộc lộ tài năng mĩ thuật và khả năng khai thác chất liệu sơn mài của 
ông. Bố cục mang tính ước lệ, giàu tính trang trí đã diễn tả nhóm người tắt nước 


117 


Tát nước đồng chiêm, 1958. Tranh sơn mài của Trần Văn Cẩn 


có đáng điệu như đang múa vui trong ngày hội lao động sản xuất. Người và cảnh 
được thể hiện bằng màu sắc mạnh mẽ nổi bật trên nên đen sâu thẳm của chất liệu 
sơn ta, tạo thành nhịp điệu hài hoà. Bức tranh như một bài thơ ca ngợi cuộc sống 
lao động tập thể của người nông dân sau ngày hoà bình lập lại. 


2. Hoạ sĩ Nguyễn Sáng với bức tranh sơn mài Kế nạp Đảng ở Điện Biên Phủ 


Hoa sĩ Nguyễn Sáng (1923 — 1988) sinh tại Mĩ Tho, Tiền Giang. Ông tốt 
nghiệp Trường Trung cấp Mĩ thuật Gia Định và sau đó học tiếp Trường Cao đẳng 
Mĩ thuật Đông Dương khoá 1941 — 1945. Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám, 
ông tham gia cướp chính quyền tại Phủ Khâm Sai (Hà Nội) và vẽ tranh tuyên 
truyền cổ động. Nguyễn Sáng là người vẽ mẫu tiền mới cho chính quyền cách mạng. 
Năm 1946, ông lên chiến khu Việt Bắc, tham gia nhiều chiến dịch như chiến dịch 
Biên giới, chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông đã sáng tác nhiều bức tranh nổi tiếng : 
Giặc đốt làng tôi (sơn dầu), Thanh niên Thành đông (sơn dầu),... 


118 


Hoa sĩ Nguyễn Sáng là người có ảnh 
hưởng lớn đến nhiều thế hệ hoạ sĩ 
Việt Nam. Ông đã được Nhà nước trao 
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về 
Văn học — Nghệ thuật. 

Bức tranh sơn mài Kết nạp Đảng ở 
Điện Biên Phả là tác phẩm nổi tiếng 
của hoạ sĩ Nguyễn Sáng và nền mĩ thuật 
Việt Nam. Tranh diễn tả lễ kết nạp 
Đảng ngay trong chiến hào ngoài mặt 
trận, lúc cuộc chiến đấu đang xảy ra ác 
liệt. Với hình khối đơn giản, chắc khoẻ 
của hình dáng và nét mặt các chiến sĩ, 
với gam màu nâu vàng của chất liệu sơn 
mài, bức tranh đã diễn tả chất hào hùng 
và lí tưởng cao đẹp của những người 
đảng viên. 


P‹{ / 


Hoạ sĩ Nguyễn Sáng 
(1923 - 1988) 


Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ. Tranh sơn mài của Nguyễn Sáng 


119 


3. Hoa sĩ Bùi Xuân Phái và các bức tranh về phố cổ Hà Nội 


Hoa sĩ Bùi Xuân Phái (1920 — 1988) sinh tại 
Quốc Oai, Hà Tây. Ông tốt nghiệp Trường 
Cao đẳng Mi thuật Đông Dương khoá 
1941 — 1945. Trong Cách mạng tháng Tám, 
hoa sĩ tham gia khởi nghĩa tại Hà Nội và sau 
đó cùng với các văn nghệ sĩ khác lên chiến 
khu Việt Bác. 

Nam 1950, ông cùng gia đình trở về Hà Nội, 
viết báo và vẽ tranh minh hoạ. Hoà bình lập 
lại, ông giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mĩ 
thuật Việt Nam từ năm 1956 đến năm 1957. 
Sau đó, ông dành thời gian cho sáng tác. 

Hoa sĩ Bài Xuân Phái đã tạo cho mình 
cách nhìn, cách cảm và cách thể hiện tranh 
rất riêng. Ông say mê vẻ đề tài phố cổ 
Hà Nội, phong cảnh, các diễn viên chèo và 
chân dung bè bạn. Ông đã được Nhà nước 
trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về 
Văn học — Nghệ thuật. 


Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái (1920 - 1988) 


Phố cổ 1963. Tranh sơn dầu của Bùi Xuân Phái 


120 


Phố cố: Tranh sơn dầu của Bùi Xuân Phái 


Phố cổ Hà Nội là đề tài luôn được Bùi Xuân Phái say mê khám phá, sáng tạo. 
Những cảnh phố vắng với những đường nét xô lệch, mái tường rêu phong, những 
đầu hồi và mái ngói đen sạm màu thời gian luôn xuất hiện trong tranh của ông. 
Tranh của hoa sĩ gợi cho mỗi người đi xa luôn khao khát, cảm nhận được nỗi thiếu 
vắng Hà Nội một cách sâu sắc. Đằng sau những hình ảnh gõ Phất Lộc, Cây đa 
cổ thụ ở Ngõ Gạch hay Phố Hàng Máắm, Ngôi đền Bạch Mã.... người xem tìm 
thấy vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội qua những thăng trầm của lịch sử. Vì thế, người 


yêu nghệ thuật đã đặt tên gọi cho những tác phẩm về phố cổ Hà Nội của ông là 
"Phố Phái". 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy kể tóm tắt tiểu sử và các tác phẩm tiêu biểu của ba hoạ sĩ : Trần Văn Cẩn, 
Nguyễn Sáng và Bùi Xuân Phái. 
2. Ngoài các hoạ sĩ và các tác phẩm đã nêu trong bài, em còn biết thêm những 
hoạ sĩ và tác phẩm nào thuộc giai đoạn 1954 - 1975 ? 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


— Mặt nạ thường được dùng để trang trí, 
biểu diễn trên sân khấu, múa trong lễ hội 
hoặc cho thiếu nhi vui chơi vào dịp 
Tết Trung thu,... 

— Mặt nạ có nhiều hình đáng khác nhau : 
hình tròn, hình trái xoan,... có thể là mặt 
người hay mặt thú. 

— Có loại mặt nạ trông dữ tợn (về hình, 
về màu) ; có loại hài hước, hóm hỉnh, 
hiển lành. 

— Mặt nạ được cách điệu cao về hình, 
mảng và màu nhưng vẫn giữ được dáng 
vẻ của hình thực. 

— Mặt nạ thường được làm bằng bìa cứng, 
nhựa hoặc đan bằng nan sau đó bồi giấy 
lên khuôn hình đã được tạo dáng. 


Hình 2. Mặt nạ hình các con vật 


0) 


nạ (tham khả 


Hình 3. Một số loại mặt 


Nhân vật hiền lành, tốt bung Nhân vật độc ác, dữ tợn 
Hình 4. Mặt nạ hình mặt người, mặt thú 


— Màu sắc mặt nạ phù hợp với tính cách nhân vật, thể hiện sự độc ác, dữ tợn, 
hiển lành hay phúc hậu. 


a) Màu nhẹ nhàng b) Màu mạnh mẽ 


Hình 5. Màu sắc của mặt nạ 


II- CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ MẶT NẠ 
1. Tìm đáng mặt nạ 


— Chọn loại mặt nạ. 
— Tìm hình dáng chung (H.6). 


OQOC})Á‹) 


Hình 6. Phác hình tìm dáng mặt nạ 


124 


— Kẻ trục để vẽ hình cho cân đối. 


0$ 


Hình 7. Kẻ trục 


2. Tìm mảng hình trang trí cho phù hợp với dáng mặt nạ 
— Mảng trang trí hình mềm mại, uyển chuyển (H.8a). 


— Mảng hình sắc nhọn, gãy gọn (H.8b). 


Đ 


% 


8, 


Hình 8. Tìm mắng hình 


3. Tìm màu 


Vẽ màu phù hợp với nhân vật. 
Ví dụ : 
— Màu s 


ác nhẹ nhàng với nhân vật thiện. 


— Màu sắc tương phản, mạnh mẽ với nhân vật ác, dữ tợn, phản diện,... 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Tạo dáng và trang trí một mặt nạ cho thiếu nhĩ vào dịp Tết Trung thu. 


125 


Ế BÀI 16, 17 _= Độ 
@® ® 16 


TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 

Vẽ tranh tự do là vẽ về một đề tài, một nội dung mình ưa thích, như : sinh hoạt, 
học tập, lao động sản xuất, thể thao, văn nghệ, vui chơi giải trí, lễ hội,,... Có thể 
vẽ tranh phong cảnh quê hương hay tĩnh vật hoa, lá, trái cây, đồ vật,... bằng trí 
tưởng tượng, sáng tạo theo cảm xúc riêng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


— Vẽ trên giấy khổ A4 hoặc A3. 
— Nên tiến hành bài vẽ như sau : 
+ Tìm bố cục, vẽ phác hình ; 
+ Hoàn chỉnh hình vẽ ; 
+ Vẽ màu theo ý thích. 


Ngày hội ở quê em. Tranh sáp màu và bút dạ của học sinh 


Lọ hoa và quả 
Tranh màu bột và sáp màu của học sinh 


Hội thi hái dừa. Tranh sáp màu của học sinh 


VẼ CHÂN DUNG 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
— Tranh chân dung là tranh vẽ về một người cụ thể. Có thể vẽ khuôn mặt, vẽ nửa 
người hoặc cả người. 
— Vẽ chân dung cần tập trung diễn tả đặc điểm riêng và các trạng thái tình cảm : 
vui, buồn, bình thản, tư lự,... của nhân vật. 


Chân dung hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí Em Thuý 
Tranh sơn dầu của Lê Đại Chúc Tranh sơn dầu của Trần Văn Cẩn 


— Xem và nhận xết một số tranh chân dung nổi tiếng như : Lư Gió-công-đơ hay 
còn gọi là Mó-na-li-da, tranh sơn dầu của Lê-ô-na đờ Vanh-xi (I-ta-li-a) ; Chân 
dung rự hoạ, tranh sơn dầu của Van Gốc (Hà Lan) ; Em Thuý, tranh sơn đầu 
của Trần Văn Cẩn.... 


128 


II~ CÁCH VẼ CHÂN DƯNG 

1. Yẽ phác hình khuôn mặt 
— Tìm tỉ lệ giữa chiều dài với chiều rộng của khuôn mặt để vẽ hình dáng chung. 
— Vẽ phác đường trục dọc qua sống mũi từ đỉnh đầu xuống cằm. 
— Vẽ các đường trục ngang của mắt, mũi, miệng... 


9) 


9 
Hình 1. Gợi ý cách vẽ chân dung 


Chú ý : Khi vẽ ở hướng chính diện, đường trục dọc ở giữa khuôn mặt và là đường 
thẳng ; nếu vẽ từ hướng phải hay hướng trái, đường trục này sẽ lệch sang trái hay 
sang phải và là đường cong (theo hình khuôn mặt). 


129 


2. Tìm tỉ lệ các bộ phận 
— Dựa vào đường trục để tìm tỉ lệ các bộ phận : tóc, trần, mắt, mũi, miệng, tai. 
Đường nét vẽ các bộ phận có thể là : 
+ Đường nét thẳng, khi mặt nhìn thẳng (H.2a). 
+ Đường nét cong lên (khi mặt ngẩng lên) (H.2b, d). 


+ Đường nét cong xuống (khi mặt cúi xuống) (H.2c, e). 
íng thì tỉ lệ các bộ phận cũng thay đổi theo : 


— Khi mặt ngẩng lén hay cúi xi 
+ Nếu mặt ngẩng lên thì phân cằm dài, phần mũi và 
+ Nếu khi mặt cúi xuống thì phần trán dài, phần mũi và cằm ngắn hơn. 
— Tìm chiều rộng của mắt, mũi, miệng, cần đối chiếu theo chiều dọc, chiều 
ngang để có tỉ lệ đúng. 


n ngắn hơn. 


2) b) 


TẤN 


©) 9 S) 
Hình 2. Hình nét mặt ở một số góc nhìn khác nhau 
a) Mặt nhìn chính diện, nhìn thẳng ©) Mặt nhìn nghiêng (sang phải) 


b) Mặt nhìn nghiêng (sang trái) d) Mặt nhìn chính diện, ngẩng lên 
@) Mặt nhìn chính diện, cúi xuống 


130 


Cô Liên 
Tranh sơn mài của Huỳnh Văn Gấm 


3. Vẽ chỉ tiết 

Dựa vào tỉ lệ kích thước đã tìm, nhìn mẫu 
để vẽ chỉ tiết. Cố gắng điễn tả được đặc 
điểm và trạng thái tình cảm của mẫu : vui, 
buồn, bình thản, tư lự,... 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Bài tập ở lớp 

Quan sát chân dung bạn cùng lớp rồi nhận 
xét tỉ lệ các bộ phận và vẽ phác chân dung 
theo nhận xét của mình. 
2. Bài tập về nhà 

Quan sát, nhận xét khuôn mặt của những 
người thân trong gia đình : ông bà, bố mẹ, 
anh chị em,... và tìm ra đặc điểm riêng của 
mỗi người. 


Cô gái vùng mỏ 
Tranh màu nước của Trần Văn Cẩn 


Chân dung Vôn-te (bài vẽ tượng, than) 


131 


VẼ CHÂN DUNG BẠN 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
— Hình dáng, đặc điểm khuôn mặt. 
— Khoảng cách các bộ phận (tóc, trán, mắt, mũi, miệng, cằm). 


— Màu sắc. 


+“ 
NA vớ 


Chân dung Nhin-ca 
Tranh sáp màu của học sinh Tranh của hoạ sĩ người Nga 


II- CÁCH VẼ 

— Ước lượng chiều dài, chiều rộng của khuôn mặt để phác hình và đường trục 
(ở giữa hay lệch sang phải, sang trái). 

— Ước lượng tỉ lệ của phần tóc, trán, mắt, mũi, miệng và phác các đường 
ngang (thẳng hay cong) để so sánh. 

— Vẽ phác hình của mắt, mãi, miệng, tóc, tai. Chú ý so sánh để vẽ đúng tỉ lệ 
của các bộ phận. 

— Nhìn mẫu và vẽ chỉ tiết các bộ phận cho rõ đặc điểm của mẫu. 


132 


© L) 


Gợi ý cách vẽ chân dung 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ chân dung một bạn cùng lớp. 


133 


SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT HIỆN ĐẠI 
20 . PHƯƠNG TÂY TỪ CUỐI THỂ KỈXIX ĐẾN 
ĐẦU THỂ KỈXX 


1~ VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH XÃ HỘI 

Vào cuối thế kỉ XIX đâu thế kỉ XX, trên thế giới đã diễn ra một số các sự kiện 
lớn như Công xã Pa-ri (1871), Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 — 1918), 
Cách mạng tháng Mười Nga (1917). Những sự kiện này đã làm thay đổi tình 
hình xã hội châu Âu và thế giới. Đây là giai đoạn khởi đầu của các trào lưu 
mĩ thuật hiện đại. 
II— SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ TRƯỜNG PHÁI MĨ THUẬT 
1. Trường phái hội hoạ Ấn tượng 

Bức tranh Ẩn /ượng mặt trời mọc của hoạ sĩ Mô-nê (1840 — 1926) trưng bày tại 
cuộc triển lãm năm 1874 tại Pa-ri (Pháp) được lấy làm tên gọi cho một trường 
phái sáng tác mới - Trường phái Ấn tượng. Tham gia trường phái này là các hoạ 
sĩ như : Pi-xa-rô (1830 - 1903), Đờ-ga (1834 - 1917), Rơ-noa (1841 — 1919), 


.. 


Ấn tượng mặt trời mọc. 1872. Tranh sơn dầu của Mô-nê 


134 


Ma-nê (1832 —- 1883),.. Họ không chấp nhận lối vẽ kinh điển “khuôn vàng 
thước ngọc” của lớp người đi trước, mà muốn đưa cảnh vật và thiên nhiên thực vào 

hông gian, 
/1%21 


Quán Mu-lanh đờ la Ga-lét-te. Tranh sơn dầu của Rơ-noa 


Hai cô gái bên bờ biển. Tranh sơn dầu của Gô-ganh 


135 


ánh sáng và màu sắc. Các tác phẩm tiêu biểu của trường phái Ấn tượng là Ấn tượng 
mặt trời mọc của Mô-nê, Ngói sao của Đờ-ga, Bán khoả thân của Rơ-noa,... 

Một số hoạ sĩ khác tiếp tục tìm tòi sâu hơn và đã có những dấu ấn cá nhân đặc biệt 
như Xơ-ra (1859 — 1891). Pôn Si-nhác (1863 —- 1935), Gô-ganh (1848 - 1903), 
Van Gốc (1853 — 1890). Sau này, họ được coi là những hoạ sĩ của hội hoạ Tân Ấn tượng 
và Hậu Ẩn tượng. 

2. Trường phái hội hoạ Dã thú 

Năm 1905, tại triển lãm “Mùa thu” ở Pa-ri có một phòng tranh giới thiệu 
những tác phẩm mới đặc biệt dữ dội về màu sắc. Người ta gọi trường phái 
hội hoạ này là Dã thú. 

Nhóm hoa sĩ của trường phái Dã thú gồm có Ma-tft-xơ (1869 — 1954), Vơ-la-manh 
(1876 — 1958), Van-đôn-ghen (1877 — 1968).... Đó là những hoạ sĩ trẻ có sự cách 
tân về màu sắc một cách triệt để. Tranh của họ không diễn tả khối, không vờn sáng 
tối mà chỉ còn những mảng màu nguyên sắc gay gắt, những đường viền mạnh bạo, 
đứt khoát. 


¬ .-. 


Những chiếc đĩa và trái cây trên tấm thảm đen đỏ. Tranh sơn dầu của Martit-xơ 


136 


3. Trường phái hội hoạ Lập thể 

Những người có công sáng lập ra trường phái hội hoạ Lập thể là Brắc-cơ 
(I882— 1963) và Pi-cát-xô (1880 — 1973). Họ là những người chịu ảnh hưởng 
mạnh mẽ của các hoạ sĩ Hậu Ấn tượng. Tư tưởng của các hoạ sĩ trường phái 
Lập thể là đi tìm cách diễn tả mới, không lệ thuộc vào đối tượng miêu tả. Họ tập 
trung phân tích, giản lược hoá hình thể bằng những hình kỉ hà, những khối hình 
lập phương, khối hình ống... 

Bức tranh Những cô gái A-vi-nhông (sáng tác năm 1906 — 1907) của Pi-cát-xô 
và NWuy của Brắc-cơ là mốc ra đời của trường phái hội hoạ Lập thể. 


~ 


Những cô gái 
A-vi-nhông 
Tranh sơn dầu 
của Picátxô 


II - ĐẶC ĐIỂM CHUNG CÁC TRƯỜNG PHÁI HỘI HOẠ TRÊN 
— Các hoạ sĩ trẻ không chấp nhận lối vẽ kinh điển. Họ đòi hỏi tranh vẽ phải 
chân thực, khoa học hơn trên cơ sở của sự quan sát và phân tích thiên nhiên. 
— Xuất hiện nhiều hoạ sĩ và các tác phẩm nổi tiếng, đóng góp tích cực cho sự 
phát triển của nền mĩ thuật hiện đại. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy kể tên một số hoạ sĩ tiêu biểu của các trường phái hội hoạ Ấn tượng, 
Dã thú và Lập thể. : 
2. Nêu một số đặc điểm riêng của các trường phái hội hoạ Ấn tượng, Dã thú và 
Lập thể. 


137 


ĐỀ TÀI LAO ĐỘNG 


1~ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Đề tài Lưø động có nội dung phong phú với nhiều ngành nghệ, nhiều công việc 
khác nhau. 


Cần chọn nội dung có hình ảnh gần gũi, gợi cảm để vẽ tranh. 
Ví dụ : 


— Lao động ở gia đình (nấu cơm, thu xếp phòng ở, chăn nuôi 


— Lao động trong công nghiệp, nông nghiệp (trong nhà máy, trên đồng ruộng, 
— Lao động thủ công (làm mộc, đan lát,...). 

Lao động của những người trí thức (dạy học, nghiên cứu....). 
— Lao động của học sinh (học tập, trồng cây... 


,eay 


D//327E yếu ức sặy $Y⁄v ky 


Tưới cây. Tranh bút dạ của học sinh 


138 


:£ "¬U ~ l 


Ỉ V. . " : 
: $ : 
b « Ễ ` 


Về nông thôn sản xuất. Tranh lụa của Ngô Minh Cầu 


Công nhân cơ khí. Tranh sơn dầu của Nguyễn Đỗ Cung 


139 


TS: 


4 ˆ 2 & 4 
gu. 
S7 


Trại nuôi gà 
Tranh sáp màu 
của học sinh 


Thu hoạch lúa 
Tranh bút dạ 
của học sinh 


II—~ CÁCH VẼ TRANH 

— Vẽ tranh như đã hướng dẫn ở các bài trước. 

— Chú ý tìm hình tượng, màu sắc thể hiện rõ nội dung đề tài. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Vẽ một tranh đề tài Lưo động. Màu sắc tự chọn. 


140 


'VẼ TRANH CỔ ĐỘNG 
(2tiết) 


a6 BÀI 22, 23 
(G@  ``vb TRANG TRÍ 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
1. Tranh cổ động là gì ? 
— Tranh cổ động (còn gọi là tranh áp phích, tranh quảng cáo,...) là loại tranh 
dùng để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ; tuyên 
truyền cho các hoạt động xã hội và giới thiệu sản phẩm hàng hoá,... 


sài ~ 
trØns : 
nhiều) 


Tranh cổ động phục vụ sản 
xuất của Đỗ Mạnh Cương 


141 


— Tranh cổ động thường được đặt 
ở nơi công cộng để thu hút sự 
chú ý của nhiều người. 


— Tranh cổ động thường có hình 
ảnh minh hoạ gây ấn tượng 
mạnh và có chữ kèm theo. 

— Tranh cổ động có nhiều khuôn 
khổ, kích cỡ khác nhau và vẽ 

ằng các chất liệu như : sơn, 

Ộ(,... 


Tranh cổ động của 
Chiêu Anh Luân 


Ỉ 
| 
| 
Vì sao ? Và vì ai ? Tranh cổ động của Trần Văn Quân 
"Tranh cổ động của Lương Xuân Nhị 


142 


2. Đặc điểm của tranh cổ động 


— Hình ảnh trong tranh cổ động cần cô đọng, dễ hiểu (hình vẽ hoặc ảnh). 
— Chữ trong tranh cổ động phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ đọc. 


— Màu sắc có tính tượng trưng, gây ấn tượng mạnh mẽ. 


Tranh cổ động phục vụ chính trị 


-THĂNGL 0NG -Hà 


Tranh cổ động về lễ hội 


Tranh cổ động giới thiệu trên hàng hoá 


143 


II~ CÁCH VẼ TRANH CỔ ĐỘNG 


— Tìm hiểu nội dung. 


— Tìm mảng chữ và các hình ảnh minh hoa. 


— Tìm màu và thể hiện. 


NẬNGCAO NĂNG SUẤT 
VA CHẤT LUỞỔNG LÚA 


DU tỊCH 


IÉI 


THÔ CẨM 


CÁC 0ÂN TỘC MIỂN NÚI PHÍA BẮC 


NGÄVNHÀGIÑ\VIỆTNN 


a) Phác thảo bố cục 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


b) Phác hình chỉ tiết 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ tranh cổ động 


c) Thể hiện hoàn chỉnh 


Vẽ một tranh cổ động trên khổ giấy A3 hoặc A4 (tự chọn nội dung đề tài). 


144 


ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM 


I~ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 
— Ước mơ là những điều mong muốn tốt đẹp của con người. 
— Trong cuộc sống, mọi người đều có những ước mơ : được sống trong hoà 
bình, hạnh phúc, mạnh khoẻ... 
Ví dụ : Tranh dân gian Việt Nam thường thể hiện những ước mơ như : Phúc — 
Lộc - Thọ ; Tài - Lộc, Đại cát, Vinh hoa - Phú quý. 


Vinh hoa. Tranh dân gian Đông Hồ Phú quý. Tranh dân gian Đông Hồ 


145 


146 


Chúng em ước mơ được sống ở cung trăng. Tranh màu bột của học sinh 


¬ 


Vui sống hoà bình trên trái đất. Tranh màu bột của học sinh 


Mùa hè mơ ước. Tranh sơn dâu của Đàm Luyện 


II- CÁCH VẼ TRANH 
— Chọn nội dung có ấn tượng sâu sắc để vẽ (như ước mơ trở thành bác sĩ, ước 
mơ được sống ở cung trăng,...). 
— Vẽ hình chính trước để làm rõ nội dung rồi vẽ tiếp các hình phụ cho tranh 
thêm sinh động. 
— Vẽ màu theo ý thích, hợp với nội dung (khi vẽ màu có thể điều chỉnh đôi 
chút về bố cục, về hình vẽ). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Vẽ một bức tranh đề tài Ước mơ của em. 


147 


TRANG TRÍ LỀU TRẠI 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


— Ngày nghỉ hoặc những ngày lễ hội, thanh thiếu nhi thường tổ chức cắm trại 
vui chơi, giải trí (H.1). 


ai có nhiều kiểu đáng khác nhau và trang trí đẹp, thường được dựng ở nơi 
rộng rãi, thoáng mát. 

— Trại gồm có cổng trại, các lều trại, nơi vui chơi,... thường dùng các vật liệu 
khác nhau để trang trí (vải, bạt, tre, lá, giấy....). 


Hình 1 
Quang cảnh một 
buổi cắm trại 


148 


II~ CÁCH TRANG TRÍ LỀU TRẠI 
1. Trang trí cổng trại 
Tìm hình dáng cổng trại : 
— Cổng trại cần phù hợp với toàn cảnh. 
— Có thể trang trí đối xứng hoặc không đối xứng (H.2) và bằng các vật liệu 
khác nhau (H.4). 
— Cổng trại gồm có : 
+ Tên trại, tên đơn vị,... 
+ Cờ, biểu trưng,... 


IRHIIEE 


Hình 2. Gợi ý cách trang trí cổng trại 


2. Trang trí lều trại 
Trang trí lều trại cần tìm hình dáng đẹp và màu sắc vui tươi, sinh động. 
— Có nhiều cách trang trí lều trại (cân đối hoặc không cân đối — H.3). 
— Có thể dùng giấy màu cắt, xé dán hình cho vui mắt. 


^ mà 


CñU) VẤM ÂN 


Hình 3. Gợi ý cách trang trí lều trại 


Chú ý: Ngoài cổng và lều trại, cần trang trí khu vực vui chơi, giải trí cho đẹp. 


149 


Trang trí bằng khung gỗ, vải 


Ẻ 
JlR- 


Trang trí bằng giấy, tre nứa Kết hợp các nguyên vật liệu gỗ, vải, giấy 


Hình 4. Trang trí cổng trại bằng các vật liệu khác nhau 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Tập vẽ mẫu một cổng trại 
hoặc hể mặt mái lều trại 
theo ý thích. 


Trang trí cổng trại hè. Bài vẽ của học sinh 


150 


GIỚI THIỆU TỈ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI 


I~ TỈ LỆ CƠ THỂ TRẺ EM 

Người ta thường lấy chiều dài đầu người làm đơn vị so sánh với toàn bộ cơ thể 
để định ra tỉ lệ. 

Tương quan tỉ lệ các bộ phận thay đổi theo độ tuổi. 

Chiều cao của trẻ em tăng khá nhanh : khi lọt lòng mẹ, chiều cao khoảng 3,5 đầu ; 
từ một tuổi lên đến bốn tuổi, tỉ lệ này khoảng từ 4 đến 5 đầu. 


a) Trẻ sơ sinh b) Một tuổi ©) Bốn tuổi 


Hình 1. Tỉ lệ cơ thể của trẻ em trong từng giai đoạn 


151 


II— TỈ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH 


Chiều cao của mọi người khác nhau : có người cao, người tầm thước, có người 
thấp, người lùn. 

— Người cao : khoảng 7 đến 7,5 đầu. 

— Người tâm thước : khoảng 6,5 đến 7 đầu. 

— Người thấp : khoảng 6 đầu. 


a) Chín tuổi b) Mười sáu tuổi ©) Người trưỗng thành 


Hình 2. Tỉ lệ cơ thể của thanh thiếu niên trong từng giai đoạn 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
— Quan sát và tập ước lượng chiều cao của một bạn trong lớp. 
— Quan sát và nhận xét các dáng người đứng, đi. 


BÀI 27 TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
— Các dáng đi, đáng đứng hay dáng chạy. 
— Tư thế chân, tay, thân của người đi, chạy,... 


— Nhịp điệu và sự lặp lại của các động tác. 


Sửa chữa cầu Hàm Rồng (Thanh Hoá). Tranh khắc gỗ của Vũ Giáng Hương 


153 


II~- CÁCH VẼ DÁNG NGƯỜI 
— Vẽ phác những nét chính của đầu, mình, chân, tay phù hợp với dáng ngồi, 
đứng, đi, chạy, nhảy, cúi,... (Khi vẽ các nét chính, cần chú ý đến tỉ lệ các bộ 
phận thay đổi theo các dáng vận động). 
— Dựa vào các nét chính của hình dáng để vẽ các chỉ tiết khác như tóc, quần áo,... 
Đước 1 : Vẽ phác nét chính 


S\ lì ©) 


Bước 2 : Vẽ các nét khái quát chu vi hình dáng 


bã) 


Bước 3 : Vẽ thêm các chỉ tiết chính 


h 


Cách vẽ dáng người 


©) 


154 


Nữ dân quân Vĩnh Linh. Kí hoạ của Huy Toàn 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Tập vẽ dáng người ở các tư thế : đi, đứng,... 


155 


MINH HOẠ TRUYỆN CỔ TÍCH 


1~ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 

— Tranh minh hoa là tranh vẽ theo nội dung một truyện. Tranh minh hoạ gốp 
phân thể hiện rõ nội dung, làm cho truyện hấp dẫn hơn. Truyện kể bằng 
tranh minh hoạ còn gọi là truyện tranh. 

— Nét, hình vẽ, màu sắc của tranh minh hoạ thường mang đậm tính trang trí 
Và tượng trưng. 

— Hình minh hoạ trong truyện cổ tích giúp người xem hình dung đầy đủ hơn 
về sự việc, thời gian, không gian, nhân vật, trang phục và đồ vật được miêu 
tả bằng lời. 


Minh hoạ truyện dân gian Aí mua hành tôi của Nguyễn Bích 


156 


II~ CÁCH VẼ TRANH 


1. Tìm hiểu nội dung 

~ Tìm hiểu kĩ nội dung truyện. 

Chọn một ý thể hiện rõ nội 
dung nhất để minh hoạ. 

~ Tìm hình ảnh chính làm nổi rõ 
nội dung. 

— Thêm những hình ảnh phụ cho. 
tranh sinh động hơn. 


Minh hoa truyện cổ tích Cây tre trăm đốt 
của Nhật Tân và Quang Lâm 


2. Cách vẽ 

— Nên vẽ phác bằng chì từ một đến hai, ba hình minh hoạ nhỏ khác nhau cho 
một truyện. 

— Vẽ hình sao cho sát với nội dung. 

— Vẽ màu : màu sắc cần hài hoà và phù hợp với nội dung của truyện. 


Minh hoạ truyện cổ tích 
Tấm Cám 
Bài vẽ của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một hoặc hai tranh minh hoạ cho một truyện cổ tích mà em thích. Vẽ màu tự do. 


157 


MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU 
CỦA TRƯỜNG PHÁI HỘI HOẠ ẤN TƯỢNG 


1, Hoa sĩ Mô-nê 


Mô-nê (1840 — 1926, 
Pháp) là hoạ sĩ tiêu 
biểu của trường phái 
hội hoạ Ấn tượng. Ông 
say mê với những khảo 
sát, khám phá về ánh 
sáng và màu sắc. Mô-nê 
có thể vẽ nhiều lần một 
đối tượng và thích thú 
với sự phát hiện riêng 
khi vẽ lại. 

Bức tranh Ấn tượng 
mặt trời mọc Mô-nê vẽ 
năm 1872 tại cảng Lơ 
Ha-vơ (Hà Lan) được lấy 
tên để đặt cho trường 
phái hội hoạ mới — 
trường phái hội hoạ 
Ấn tượng. Bức tranh diễn 
tả cảnh một buổi sớm 
mai tại hải cảng với sự 
mờ ảo của hậu cảnh, 


Nhà thờ lớn Ru-văng. Tranh sơn dầu của Mô-nê 


158 


những nết vẽ ngắt đoạn, chấm phá để diễn tả sóng nước tạo nên sự sống động trong. 
tác phẩm. Ngoài ra, Mô-nê còn có nhiều tác phẩm khác cũng được vẽ theo cách 
này như các bức Nhà thờ lớn Ru-văng, Hoa súng, Đống cỏ khô... 


2. Hoạ sĩ Ma-nê 


Ma-nê (1832 — 1883, Pháp) là hoạ sĩ có hiểu biết rộng, là người dẫn dắt các 
hoa sĩ trẻ không vẽ theo các đề tài hàn lâm khô cứng ở các phòng vẽ, mà hướng 
họ tới chủ để sinh hoạt hiện đại ở chốn phồn hoa đô hội và sáng tác bằng 
trực cảm nhạy bén. Bức tranh Buổi hoà nhạc ở Tu-le-ri-e diễn tả quang cảnh 
ngày hội — thú vui của giới tiểu tư sản nhàn hạ ở Pa-ri. Tác phẩm này với kĩ thuật 
tạo hình mới của Ma-nê, được các hoa sĩ trường. phái Ấn tượng coi là tác phẩm 
mở đường cho nên hội hoạ mới chống lại cách vẽ cổ điển. 

Uy tín của Ma-nê đối với lớp hoạ sĩ trẻ rất lớn. Ma-nê được coi là “ngọn đèn 
biển” của hội hoạ mới. 


Buổ | hoà nhạc ở Tu-le-ri-e. Tranh sơn dầu của Ma-nê 


159 


3. Hoa sĩ Van Gốc 
Van Gốc (1853 — 1890, Hà Lan) chịu ảnh hưởng 


của trường phái hội hoạ Ấn tượng trong cách sử \ 


dụng màu sắc và kĩ thuật thể hiện. Ông là người 
luôn bị dàn vặt, đau khổ về cuộc sống và nghề 
nghiệp. Ông đam mê cuộc sống đời thường, luôn 
đành tình yêu mãnh liệt cho con người lao động 


nhân hậu với những kiếp sống đoa đày, cùng cực. : 
Hội hoạ của ông là sự đối chọi của những màu \` 


nguyên chất, những nét vẽ dữ dần. 

Hoa sĩ Van Gốc được coi là người tiêu biểu cho 
trường phái hội hoạ Hậu Ấn tượng. Ông nổi tiếng 
với các bức tranh như : Cánh đồng Ô-vơ, 
Hoa hướng dương, Đôi giày cũ, Lúa vàng, 
Quán cà phê đêm, Cây đào ra hoa,... và nhiều 
bức chân dung tự hoạ. 


Chân dung tự hoạ 
Tranh sơn dầu của Van Gốc 


Hoa diên vĩ. Tranh sơn dầu của Van Gốc 


160 


4. Hoa sĩ Xơ-ra 

Xơ-ra (1859 — 1891, Pháp) là một trong những hoạ sĩ nổi tiếng của trường phái 
hội hoạ Tân Ấn tượng. Ông đã phát triển sâu hơn cách phân giải màu sắc trong 
tranh, mỗi mảng màu trong tranh được thể hiện bằng vô vàn các đốm màu 
nguyên chất cho đến khi đạt được hiệu quả mong muốn. Vì thế, người ta gọi ông 
là cha đẻ của “Hội hoạ điểm sắc”. Bức tranh Chiều chủ nhật trên đảo 
Gơ-răng Giát-tơ với nội dụng diễn tả cảnh sinh hoạt đông vui, nhộn nhịp 
là một ví dụ điển hình. Toàn bộ bức tranh chỉ là những chấm màu nhỏ đặt 
cạnh nhau, không có đường nét mà vẫn gợi được không gian thực của một 
ngày nghỉ trong công viên. 


Chiều chủ nhật trên đảo Gơ-răng Giát-tơ. Tranh sơn dầu của Xơ-ra 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy nói vài nét về trường phái hội hoạ Ấn tượng. 


2. Hãy kể về các hoạ sĩ Ma-nê, Mô-nê, Van Gốc, Xơ-ra và các tác phẩm của họ. 


lóI 


VẼ TĨNH VẬT (LỌ HOA VÀ QUẢ) 


(Vẽ màu) 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
— Vị trí của các vật bày mẫu. 
— Hình đáng, tỉ lệ của lọ hoa và quả. 
— Màu của mẫu (ánh sáng tạo ra 
mầu trong không gian có đậm 
nhạt thay đổi). 


Hoa hướng dương. Tranh khắc 
gỗ màu của Nguyễn Thị Kim 


Tĩnh vật. Tranh màu nước của Đỗ Chiến Công 


162 


II- CÁCH VẼ MÀU 


1. Vẽ hình 
— Vẽ phác hình (như đã hướng 
dẫn ở các bài trước). 
— Sắp xếp hình vẽ phù hợp với 
trang giấy và tương quan tỉ lệ 
giữa các hình với nhau. 


2. Vẽ màu 
— Vẽ các mảng đậm nhạt của 
màu ở lọ hoa và quả. 
— Vẽ màu như đã hướng dẫn ở 
các bài trước. 


Chí ý : Ánh sáng và sự ảnh hưởng ý 
lê Am Ssui2 can Tĩnh vật 
qua lại của các màu ở mẫu. Tranh màu bột của Lương Xuân Nhị 


Hoa quả quê hương Tĩnh vật v2 
Tranh màu bột của Lê Minh Hà Tranh màu bột của Thục Anh 


CẦU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ tĩnh vật : lọ hoa và quả (vẽ màu). 


163 


BÀI 31 XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


— Vị trí của lọ, hoa và quả. 

— Hình chung của mẫu. 

— Hình dáng của lọ, hoa và quả. 

— Màu sắc và độ đậm nhạt của màu ở mẫu. 


II- CÁCH XÉ DÁN 
— Chọn giấy màu cho nền, cho lọ, hoa và quả. 
— Ước lượng tỉ lệ của lọ, hoa và quả. 
— Xé giấy thành hình lọ hoa và quả (có thể vẽ hình ở mặt sau rồi xé giấy theo). 
— Xếp hình theo ý định. 
— Dán hình (có thể vẽ hình rồi xé giấy và đán theo hình). 


Tĩnh vật. Tranh xé dán giấy màu của Phạm Viết Hồng Lam 


164 


Lưu ý : 

— Màu giấy cần có màu đậm màu nhạt ; nét xé không nên đều, nên có to, nhỏ 
để cho hình sinh động hơn ; 

— Khi dán cố gắng giữ đúng vị trí hình như đã sắp xếp. 


Tĩnh vật. Tranh xế dán giấy màu của học sinh. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Xé dán lọ, hoa, quả bằng giấy màu. 


165 


TRANG TRÍ ĐỒ VẬT 
DẠNG HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT 


I~ QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


— Gạch hoa lát nền, ô cánh cửa, khăn vuông, khay, nhãn hàng hoá, mặt hộp 
bánh kẹo,... có dạng hình vuông, hình chữ nhật, trang trí bằng các hình 
mảng, hoa văn là các đồ vật thuộc dạng trang trí ứng dụng. 

— Trang trí ứng dụng cũng dựa trên những nguyên tác cơ bản của trang trí hình 
vuông, hình chữ nhật nhưng vận dụng phong phú, đa dạng hơn để phù hợp 
với mục đích sử dụng. 

— Trang trí ứng dụng sử dụng màu sắc rất phong phú, chất liệu đa dạng phù 
hợp với từng đồ vật (H. 1). 


©) Gạch dùng để trang trí tường nhà hoặc ö cửa 


Hinh 1. Trang trí đỗ vật dạng hình vuông, hình chữ nhật 


lóó 


Hình 2. Một số hoạ tiết trang trí dạng hình vuông và hình chữ nhật 


II~ CÁCH TRANG TRÍ ĐỒ VẬT DẠNG HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT 
— Chọn đồ vật để trang trí (tấm thảm, hộp bánh, ô cửa, viên gạch....). 
— Xác định hình đáng cụ thể của đồ vật (hình vuông, hình chữ nhật nằm ngang 
hay đứng). 
— Phác hình mảng trang trí. 
— Tìm hoạ tiết và màu sắc sao cho phù hợp với đặc điểm của đồ vật. 


= 
=¬ _> 
= 
l 


¬ 9 #Zš 
L ®)J <9) 9) 


3) b) ©) 
Hình 3. Phác các mảng hình, tìm hình dáng hoạ tiết 


3) 


Si 
le 
ð\ 


ZZ2%S8 
7W SN/ã 
X=IzZ/¿ 


= 
= 
E0 
Eì 
§ 
be) 
S 
s- 
> 
s 
° 
E 
E 


Ä..5 

SÑ LZ ST 
E-=©)I©I<=§ cá: 
E=—=@@XSE= # se 
J91⁄)© sa. 
RE 

b†n- 


Trang trí ô cửa kính 


168 


bế nvnac ĐỂ TÀI TỰ CHỌN 
h | vemann | | vemann | (2 tiết) 


I~ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Tìm nội dung đề tài theo ý thích của mình. Ví dụ 
— Vui chơi ; 


— Lao động ; 
— Học tập : 
— Lễ hội. 


II~ CÁCH VẼ TRANH 


— Tìm hình ảnh tiêu biểu của nội dung chủ đề 
— Sắp xếp bố cục hợp lí (có chính, có phụ 
— Vẽ hình và vẽ màu. 


Chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ. Tranh sáp màu của học sinh 


169 


Nấu bánh chưng ngày Tết. Tranh sáp màu của học sinh 


1ú š s VN: P 


"Ñ..- ẽ \Ý 


Vui chơi ở sân trường. Tranh bút dạ và sáp màu của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ tranh đề tài tự chọn. 


170 


BÀI 35 
TRƯNG BÀY KẾT QUÁ HỌC TẬP 


— Chọn các bài vẽ đẹp (trang trí, vẽ theo mẫu, vẽ tranh). 
— Trưng bày theo từng loại bài. 


— Nhận xét, đánh giá kết quả bài học. 


Chợ Tết. Tranh bút dạ của học sinh 


171 


Hoà bình cho chúng em Mẹ em. Tranh sáp màu của học sinh 
Tranh sáp màu của học sinh 


` 

3 

) 4 
MS 

“4š 
à 1Í 
..) ÀN 


An toàn giao thông. Tranh sáp màu của học sinh 


MỤC LỤC 


Âm nhạc 


TÊN BÀI HỌC 


Học hát : Bài Mùa thứ ngày khai trường 


Ôn tập bài hát : Mùa thụ ngày khai trường 
Tập đọc nhạc : TĐN số I 


Ôn tập bài hát : Mùa thực ngày khái trường 

Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số I 

Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Mọi mùa xuân 
nho nhỏ 


Học hát : Bài /í đĩa bánh bò 


Ôn tập bài hát : Lý đứa bánh bò 
: Gam thứ, giọng thứ 
Tập đọc nhạc : TĐN s 


Ôn tập bài hát : Lý đĩa bánh bò 
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 2 
Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát /ò kéo pháo 


Ôn tập và kiểm tra 


Học hát : Bài Tuổi hồng 


Ôn tập bài hát : Tuổi hồng 
Nhạc lí : Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh 
Tập đọc nhạc : TĐN số 3 


Tiết 10 


Ôn tập bài hát : Tuổi hồng 

Ôn tập Tập đọc nÏ TEN số 3 

Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát 
Bóng cáy kơ-nia 


Tiết II 


Học hát : Bài Hò ðz lí 


Tiết 12 


Ôn tập bài hát : Jò ba lí 
Nhạc lí : Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu - Giọng cùng tên 
Tập đọc nhạc : TĐN số 4 


Ôn tập bài hát : Hô ba lí 
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
Âm nhạc thường thức : Một số nhạc cụ dân tộc 


173 


Tiết 14 : Ôn tập và kiểm tra 


Tiết 15, 16, 17, 18 : Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 


Tiết 19 Học hát: Bài Khát vọng màa xuân 


Tiết20 Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân 
Nhạc lí : Nhịp É 
Tập đọc nhạc : TĐN số 5 


Tiết21 Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân 
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 5 
Ẩm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn 
Võ Thị Sáu 


Tiết22 Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi ! 


Tiết 23 Ôn tập bài hát : Mới trống lên các bạn øi ! 
Tập đọc nhạc : TĐN số 6 


Tiết 24. Ôn tập bài hát: Mới trống lên các bạn ơi ! 
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 6 
Âm nhạc thường thức : Hát bè 


Tiết26 Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta 


Tiết27_ Ôn tập bài hát : Ngồi nhà của chúng ta 
Tập đọc nhạc : TĐN số 7 
Tiết 28. Ôn tập bài hát : Ngói nhà của chúng ta 
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 7 
Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn 


mm 
và 


Tiết20 Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông 
Tiết30 Ôn tập bài hát : Tuổi đời mónh móng 
Tập đọc nhạc ; TĐN số 8 
Tiết31 Ôn tập bài hát : Tuổi đời mênh mông 
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8 
Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn 


Tiết 32 Ôn tập và kiểm tra 64 

Tiết 33, 34, 35 G7 
Ôn tập và kiểm tra cuối năm 

Phụ lục 70 


Những bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khoá 


174 


Mĩ thuật 


TÊN BÀI HỌC trang 

1 Vẽ trang trí “Trang trí quạt giấy 79 
2 | Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mũ thuật thời Lê (từ thế kỉ XV đến đâu thế ki XVII) | 82 
3 |Vẽ anh Đề tài Phong cảnh mùa hè 87 
4 | Về trang trí “Tạo dáng và trang trí chậu cảnh 90 
5 | Thường thức mĩ thuật Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lê 9 
6 |Vế trang trí “Trình bày khẩu hiệu % 
7 | Về theo mẫu Vẽ nh vật (Lọ và quả) (Tiết 1 — Vẽ hình) 98 
8_ | Về theo mẫu Vẽ tĩnh vật (Lọ và quả) (Tiết 2~ Vẽ màu) 100 
9 |Veranh Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 102 
10 | Thường thức mĩ thuật Sơ lược ật Việt Nam giai đoạn 1954 — 1975 10 
11 | Về trang trí “Irình bày bìa 109 
12 |Vẽểtranh Đề tài Gia đình 11 
13 | Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người 113 
Bài tham khảo “Tập vẽ các trạng thái tình cảm thể hiện trên nét mặt 115 

14 | Thường thức mĩ thuật Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam 
giai đoạn 1954 — 1975 1I7 
15 | Về trang trí “Tạo dáng và trang trí mặt nạ 12 
16,17 | Về tranh Đề tài tự do (2 tiết) 126 
18 | Về theo mẫu Vẽ chân dung 128 
19 |Vẽ theo mẫu 'Vẽ chân dung bạn 132 

20. | Thường thức mữ thuật Sơ lược về mũ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX 
đến đầu thế kỉ XX 134 
21 |Vể tranh Đề tài Lao động 138 
22,23 | Vẽ trang trí 'Vẽ tranh cổ động (2 tiết) l4I 
24 | Vẽ tranh Đề tài Ước mơ của em 145 
25 | Về trang trí “Trang trí lều trại 148 
26 | Vẻ theo mẫu Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người IãI 
27 | Vẽ theo mẫu “Tập vẽ dáng người 153 
28 | Vẽ tranh Minh hoạ truyện cổ tích 156 

20. | Thường thức mĩ thuật - Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội hoạ 

Ấn tượng 158 
30 | Vẽ theo mẫu Vẽ lĩnh vật (Lọ hoa và quả) — (Vẽ màu) 162 
31 | Vẽ theo mẫu Xé dán giấy lọ hoa và quả 16 
32 | Vẽ trang trí “Trang trí đồ vật dạng hình vuông, hình chữ nhật 166 
33.34 | Vẽ tranh Đề tài tự chọn (2 tiết) 169 
35 “Trưng bày kết quả học tập 171 


175 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Chủ tịch Hỏi đồng Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁI 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 


Chịu trách nhiệm nội dựng 
Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 


Biên tập lần đầu : 
BÙI ANH TÚ (phần Âm nhạc) 
NGÔ THỊ THANH HƯƠNG (phần Mĩ thuật) 
Biên tập tái bản : 
NGÔ THỊ THANH HƯƠNG - NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 
Biên tập mĩ thuật, thiết kế sách : 
LƯU CHÍ ĐỒNG 
Minh hoạ : 
LÂM THAO - NGUYÊN ĐỨC TOÀN - ĐỖ CHIẾN CÔNG 
Sửa bản ïn : 
PHÒNG SỬA BẢN IN (NXB GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI) 
Chế bản : 
CÔNG TY CỔ PHẨN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Bìa 1 : Hoà bình cho chúng em. Tranh sáp màu của học sinh 


ÂM NHẠC VÀ MĨ THUẬT 8 
Mã số : 2H818T8 


In bản, (QĐ__) khổ 17 x 24 cm. 

Đơn vị in :. địa chỉ...... 

Cơ sở in : ...„ địa chỉ:........ 

Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/340 - 932/GD. 

Số QĐXB : /QÐ - GD - HN ngày ... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 201 

Mã số ISBN : 978-604-0-00110-8 


176 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 


1. Ngữ văn 8 (tập một, tập hai)  9.Sinh học8 


2. Lịch sử 8 10. Công nghệ 8 
3. Địa lí 8 11. Tiếng nước ngoài : 
4. Giáo dục công đân 8 - Tiếng Anh 8 
5, Âm nhạc và Mĩ thuật 8 - Tiếng Nga 8 
6. Toán 8 (tập một, tập hai) - Tiếng Pháp 8 
1. Vật lí 8 - Tiếng Trụng Quốc 8 
§, Hoá học 8 - Tiếng Nhật 8 
mã vạch ( % 2) 


ằ.n (go. 


